KIM NHẬT 


BÁC HÔ 
NHỮNG CÂU CHUYỂN 
CẢM ĐỘNG 


(In lần thứ ba) 


NHÀ XUẤT BẢN NGHỆ AN - 2007 


LỜI NÓI ĐẦU 


Danh nhân kim cổ trên thế giới thường để 
lại phần tính hoa tư tưởng của họ thông qua 
những lời nói, những trước tác, những chuyện 
kể giản dị, hàm súc chứa đựng nhiều chân lý và 
có sức thuyết phục nhiều thời đại. Bác Hồ của 
chúng ta là một trong những người như vậy. 


Phần do kính yêu Bác, phần do yêu cầu 
công việc, nhà báo Kim Nhật (tên thật là 
Nguyễn Văn Hùng, hiện công tác tại Báo Nghệ 
An) đã bỏ tâm lực trong nhiều năm để tìm hiểu, 
sưu tập, nghiền ngẫm và viết nên 26 bài viết 
nhỏ trong tập sách còn khiêm tốn mang tên 
Bác Hồ, những câu chuyện cảm động. 


Trước đây, chuyện kể về Bác đã được 
nhiều Nhà xuất bản trong và ngoài nước tổ 
chức tập hợp, biên soạn, xuất bản và được bạn 
đọc hoan nghênh. Tiếp thu một số kết quả của 
người đi trước, cuốn sách nhỏ này có những 
điểm đáng chú ý về tư liệu, nghệ thuật kể 
chuyện, cách phân tích, tiếp cận bản chất sự 


` 


việc, lời nói, từ đó tìm ra bài học ứng xử đối với 
cuộc sống hiện nay. 

Nhiều năm gần đây, toàn Đảng, toàn quân, 
toàn dân ta đang kiên trì học tập, sống và làm 
việc theo Tư tưởng Hồ Chí Minh. Bởi vậy, cuến 
sách bạn có trên tay là một tài liệu tham khảo 
bổ ích, qua câu chuyện nhỏ mà đến được với 
những tư tưởng lớn. Tuy vậy, cuộc đời và tư 
tưởng của Người rất sâu rộng, nhiều giá trị cần 
phải có thời gian và trí tuệ của nhiều người mới 
khám phá, thấm nhuần hết được, nên chắc 
chắn cuốn sách chưa đáp ứng được nhiều, 
thậm chí đây đó còn có hạn chế... 


Nhà xuất bản mong bạn đọc thông cảm và 
hy vọng sẽ nhận được ý kiến góp ý, để lần tái 
bản sau, cuốn sách hoàn thiện hơn! 


NHÀ XUẤT BẢN NGHỆ AN 


6 


NGƯỜI MỞ TRANG ĐẦU CHO NỀN 
MỸ THUẬT CÁCH MẠNG NƯỚC TA 


Chưa bao giờ. Chủ tịch Hồ Chí Minh tự 
nhận mình là hoa sĩ, nhưng trên mỗi bước đường 
hoạt động cách mạng đầy chông gai, qua nhiều 
nước Á - Âu, Người đều sử dụng lão luyện ngòi 
bút báo chí như một công cụ hỗ trợ đắc lực. Bởi 
thế, Người tự nhận mình là một nhà báo. 

Hản nhiều bạn đọc trong chúng ta còn nhớ 
bài báo “Hành hình kiểu Lin-xơ, một phương 
điên ít người biết của nền văn mình Mỹ” (đăng 
trong Tạp chí Thư tín Quốc tế, số 59, năm 1924). 
Với bài báo nối tiếng này, nhà yêu nước - nhà 
báo Nguyễn Ái Quốc đã tố cáo một kiểu giết 
người cực kỳ man rợ thời kỳ chế độ nô lệ tại 
nước Mỹ: Người da đen bị trói vào cây, bị tưới 
dầu hoa, rồi bị đốt cháy! Trước khi chết, họ còn 
bị bẻ dần từng chiếc răng, bị móc mát, bị rúi 


7 


từng nhúm tóc kéo theo từng mảng thịt da, để lộ 
cái sọ người đầm máu... Chỉ trong vòng 30 năm, 
từ 1889 đến 1919, tại nhiều bang của nước Mỹ 
đã có 2.600 người da đen, 708 người da trắng bị 
hành hình theo kiểu Lin-xơ! Để mức tố cáo ở các 
bài báo được tăng thêm sức thuyết phục, thời 
gian làm báo, phụ trách các tờ báo trong đó có 
Báo Người cùng khổ tại Thủ đô Pa-ri (số ] ra 
ngày 1-4-1922 và ra khoảng 38 số thì bị đình 
bản), Nguyễn Ái Quốc còn vẽ nhiều tranh biếm 
hoạ, đả kích tội ác đầy thú tính của chủ nghĩa 
thực dân và đế quốc. Tiêu biểu như các bức: 
Người Pháp đánh đập tàn nhẫn dân bản xứ, Phu 
kéo xe cho quan lại Pháp... Nguyễn Ái Quốc 
còn vẽ nhiều tranh khơi gợi niềm tự hào dân tộc 
Việt Nam, như các bức: Hai Bà Trưng, Ông Lý 
Thường Kiệt, Ông lrân Hưng Đạo, Ông Đề 
Thám, Bà Bùi Thị Xuân... Trang bìa của tập thơ 
Nhật ký trong rủ, viết trong khoảng thời gian từ 
tháng § năm 1941 đến tháng 9 năm 1943, Bác có 
bức vẽ tả hai nấm tay bị xích xiểng đang vung 
mạnh lên nhằm biểu thị quyết tâm, bản lĩnh, 
niềm tin vào chiến thắng cuối cùng! Những năm 


Ồ 


I94I, 1942 (trước khi bị bất giam ở Trung 
Quốc), Bác trực tếp phụ trách và viết bài cho 
báo Việt Nam Đó › lập. Kế từ số đầu tiên ra ngày 
I tháng 8 năm I9 H đến các số cuối tháng 8 năm 
1942, trên mặt báo, Bác hay có những vần thơ lẻ. 
Có lần. cạnh 2 âu thơ lục bát: “Làm giỏi thì 
được mề đáy (tiếng Pháp, chỉ huy chương)/ 
Chúng ta đều phải xắn tay mà làm ”, nhà báo Hồ 
Chí Minh vẽ một tấm huy chương hình ngôi sao 
năm cánh, ở giữa có hai chữ V.M, để thưởng cho 
hội viên nào có thành tích... 

Có thể khẳng định tính nhạy cảm, năng 
động, quyết liệt, kịp thời, óc thẩm mí với lối vẽ 
vừa trực điện dễ hiểu vừa thâm thuý sâu cay qua 
nhiều bức tranh của Bác đã trở thành những hồi 
chuông góp phần to lớn cảnh tỉnh lòng yêu nước 
thương dân, mối căm thù không đội trời chung 
với thực dân đế quốc và truyền bá chủ nghĩa Mác 
- Lê NIn cho người Việt Nam giữa đêm trường 
nô lệ. 

Trên cơ sở sưu tầm, nghiên cứu các tác 
phẩm hội hoạ, điêu khắc đầu thế kỷ XX ở Việt 
Nam, nhiều học giả đêu thống nhất cho răng: 


9 


Nguyễn Ái Quốc, ngòi bút tiên phong dùng mỹ 
thuật làm vũ khí đấu tranh giải phóng dân tộc và 
loài người bị áp bức; chính Người đã đặt những 
viên gạch đầu tiên cho nền Mỹ thuật Cách mạng 
nước ta phát triển sôi động và đạt nhiều thành 
tựu suốt một thế kỷ vừa qua! 


10 


HỌC TIẾNG NÓI CỦA LÊ NIN 


Ngôn ngữ là thứ sản phẩm đặc biệt của mỗi 
nền văn hoá, là một tiêu chuẩn quan trọng để 
phân định, đánh giá sự ra đời và trưởng thành 
của một dân tộc gắn với vị thế, phạm vi ảnh 
hưởng của dân tộc đó. Tiếng Nga, ai cũng biết, 
là một ngên ngữ chính xác, bay bổng nhưng lại 
rất khó học, càng khó sử dụng... Ấy vậy mà, 
ngay từ khi đặt chân lên đất nước Liên Xô - ngày 
30 tháng 5 năm 1923 - để có thêm phương tiện 
nhận thức, tư duy, và hoạt động cách mạng, 
Nguyễn Ái Quốc đã tranh thủ học tiếng Nga. 
Chỉ trong một thời gian ngăn, Người đã nghe và 
nói được một số tiếng thường dùng trong đời 
sống giao tiếp hàng ngày. Điều đó, làm cho một 
số bạn thân của Người lúc bấy giờ, hết sức ngạc 
nhiên! Với tình thân ham học hồi đó, khoang S 
năm trên đất bạn, nhà cách mạng Nguyễn Ái 
Quốc đã năm khá thành thạo tiếng Nga. 


G.S Nguyễn Khánh Toàn sau này có cho 
biết: Thời gian Bác vào lớp Nghiên cứu sinh Ban 
Sử học của Viện nghiên cứu các vấn đề dân tộc 
và thuộc địa, Bác đồng thời nhận phiên dịch 
nhiều tài liệu từ tiếng Nga sang tiếng Việt. Với 
tiếng Nga học được, Bác viết rất nhiều bài báo 
giàu tính chiến đấu và quốc tế, gửi đăng các báo 
chí ở Liên Xô hồi đó, như $% Thát, Tiếng Còi, 
Tạp chí Đỏ, Thời Mới... Khi đã ở vào cương vị 
Chủ tịch nước, Bác Hồ từng sang thăm Liên Xô 
nhiều lần. Bác đi nhiều nơi, trò chuyện với nhiều 
người bằng tiếng Nga, riêng với Trường Ngoại 
ngữ mang tên Hồ Chí Minh ở I-ếch-kút, Bác đến 
mấy lần. Đây là một Học viện dạy tiếng nước 
ngoài ở Liên Xô, vinh dự được gán tên Hồ Chí 
Minh từ cuối năm 1969 (Bác qua đời), là trường 
kết nghĩa với Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. 
Các nhà giáo dục công tác tại trường này còn 
mãi nhắc nhở và trân trọng nhiều kỷ niệm đẹp, 
xúc động về những buổi gặp, đón Bác năm xưa. 
Nhờ vào uy tín của mình, và nhờ có trình độ 
tiếng Nga nữa, Bác đã làm tăng thêm bầu không 
khí ấm áp, tình hữu nghị chân thành và thắm 


l2 


thiết giữa hai nước Việt Nam - Liên Xô cả một 
thời gian đài. 

Một nhà báo lớn của Việt Nam được đi công 
tác cùng Bác sang Liên Xô, là nhà báo Thép 
Mới, có kể lại câu chuyện sau: Đã có một đồng 
chí ở Thủ đô Mát-xcơ-va thốt lên, rằng từ trước 
đến nay, những người nổi tiếng trên thế giới đến 
Liên Xô mà nói sõi được tiếng Nga thì chỉ có 3 
người: Đồng chí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản 
Pháp Mô-rít Tô-rê; nhà nghệ sĩ da đen người Mỹ 
Pôn Rốp-xơn; và Chủ tịch Hồ Chí Minh! 

Như vậy. học và sử dụng tiếng Nga tuy khó 
nhưng người Việt Nam ta không phải không làm 
được. Ngoài Bác Hồ, còn có nhiều tấm gương tự 
học rồi sử dụng thành thạo tiếng Nga trong ngoại 
ølao và các chuyên ngành khoa học, văn hóa, 
văn học - nghệ thuật. Đáng tiếc, những người 
như vậy ngày càng hiếm đi, khiến cho tình hình 
rât khác trước. Một ông bạn dạy tiếng Nga vào 
loại kỳ cựu của tôi, hôm nọ than phiền: “Từ ngày 
tiếng Anh lên ngôi, thì tiếng Nga trở nên lép vế 
dân, có lúc đến thảm hại! Đã có thời gian dài ở 


13 


bậc đại học và phổ thông, tiếng Nga không được 
dạy, hoặc có dạy cũng rất hình thức, đối phó”. 

Buồn lắm! Tiếng Nga không chỉ gắn liền với 
tên tuổi Lê Nin, với chủ nghĩa xã hội; tiếng Nga 
còn là hiện thân máu thịt của tính cách Nøa, với 
văn hoá và văn học Nga nữa. Chúng ta từng 
“say” tiếng Hán, tiếng Pháp, tiếng Nga. Bây giờ 
người ta đổ xô đi học tiếng Anh, tiếng Nhật, 
tiếng Đức... Irong khi đó, theo kinh nghiệm của 
nhiều người giỏi ngoại ngữ, muốn hiểu, nắm 
chắc và sử dụng thành thạo một thứ tiếng, cần 
phải bỏ ra... cả một đời người! 

Văn hào L.Tôn-xtôi từng nói: “Ngôn ngữ là 
lịnh hồn của dân tộc ”. Vâng, nhưng tôi nghĩ, với 
tiếng Nga thì đó đâu chỉ là “linh hồn” của riêng 
người Nga?! Cộng hoà Liên bang Nga, với diện 
tích 17.075.400km, dân số 146.601.176 người, 
có quan hệ ngoại g1lao với nước ta từ ngày 3-]- 
I950. Ngôn ngữ của một đất nước rộng lớn, giàu 
truyền thống và tiềm lực như thế, từng một thời 
làm say đắm nhân loại tới mức mê hoặc như thế, 
lẽ nào ngày nay, tiếng Nga không còn đủ sức hấp 
dẫn loài người tiến bộ nữa?! 


14 


THÊM BẢN DỊCH 
MỘT BÀI THƠ CHỮ HÁN CỦA BÁC 


Thân thể tại Hgục trung, 
Tình thần tại ngục ngoại. 
Dục thành đại sự nghiệp, 
Tỉnh thần cánh yến đại. 

Trong nguyên tác, tập thơ chữ Hán Mgục 
trunø nhật ký của Bác Hồ có 133 bài. Bốn câu 
thơ này không có đầu đề, tác giả chép ở ngoài 
bìa tập thơ cùng hình vẽ hai cánh tay bị xiếng. 

Bài thơ có ý nghĩa như một lời “đề từ” cho 
toàn bộ cuốn Nhật ký. Bản dịch nghĩa: “Thân 
thể ở trong ngục! Tình thần ở ngoài ngục( Muốn 
thành sự nghiệp lớn( Tình thần càng phải lớn”. 
Năm 1960, lần đầu tiên Viện Văn học nước ta 
hoàn thành bản dịch và cho xuất bản tập Nhát ký 
rong tì vào đúng dịp Chủ tịch Hồ Chí Minh tròn 


15 


70 tuổi. Bài thơ được nhà thơ - dịch giả Nam 
Trân dịch thành thơ như sau: 

Thân thể ở trong lao, 

Tình thần ở ngoài lao. 

Muốn nên sự nghiệp lớn, 

Tình thần càng phải cao. 


Cho đến nay, bản dịch thơ của Nam Trân 
vẫn được nhiều thế hệ bạn đọc trong đó có học 
sinh, sinh viên yêu thơ Bác biết đến, chẳng 
những thế, họ còn thuộc lòng. Mặc dù vậy, theo 
nhà Hán học Trần Đắc Thọ, tác giả công trình 
Thơ chữ Hán của Hồ Chủ tịch (ÑNXB Đại học 
Quốc gia Hà nội - 2003) thì bài thơ này, Bác có 
dụng ý sử dụng vần trác (Các chữ ngoại, nghiệp, 
đại khi phát âm thì nặng và ngắn), qua đó Người 
muốn nói lên những gian nan thử thách đã và sẽ 
đến với mình, đồng thời nhấn mạnh quyết tâm 
cao để vượt qua tất cả. Từ quan niệm này, ông 
Trần Đắc Thọ đề xuất một bản dịch thơ khác: 

Thân thể trong ngục, 

Tình thần ở ngoài ngục. 
Sự nghiệp lớn muốn thành, 
Tình thân cao tột bậc. 


16 


Bản dịch thơ này, quả thật không “thoát” 
như bản dịch của Nam Trân, nhưng có phần chắc 
là bám sát tinh thần, âm điệu của nguyên bản 
hơn, đặc biệt là ở vần trắc cuối các câu thơ, chứa 
đựng nhiều dụng ý của một Người - Tù - VI - 
Đại. 


lữ, 


“MỘT NHÀNH MAI” 
HAY “MỘT CÂY CHI MAI"? 


Trong phần thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, ngoài 133 bài thơ của tập Nhật ký 
trong tì (viết từ tháng 8-1942 đến tháng 9-1943), 
Người còn có nhiều tác phẩm vào loại thật hay 
nữa, mà bài thơ chữ Hán cuối cùng của Bác là bài 
“Mậu Thân xuân tiết ” (viết ngày 14-4-1968). 

Bài thơ “Tướng sơn ” sau đây, Bác viết tại 
Lũng Dẻ, năm 1942: 

Phiên âm: 

THƯỚNG SƠN 
Lục nguyệt nhị thập tứ, 
Thướng đáo thứ sơn lại. 
Cứ đầu hồng nhật cận, 
Đối ngạn nhất chỉ mai. 
Lũng Dẻ, 1942 
18 


Dịch nghĩa: 
LÊN NÚI 
Ngày hai mươi tư tháng sáu, 
Trèo lên trên nút này. 
Ngấng đầu thấy gần mặt trời đó, 
Bên kia suối, có một nhành mai. 

Lũng Dẻ là tên một cái hang ở sườn dãy núi 
đá Lam Sơn, thuộc xã Minh Tân, huyện Nguyên 
Bình, tỉnh Cao Bàng. Tại hang này, có đặt cơ 
quan ãn loát Báo Việt Nam Độc lập (trước kia ở 
Khuối Nậm - Pác Bó, nay mới chuyển về Lũng 
Dẻ), do Bác Hồ sáng lập và trực tiếp phụ trách. 
Bài thơ tứ tuyệt viết ở Lũng Dẻ này, rất kiệm lời, 
tính biểu trưng cao, thể hiện tầm nhìn và con mắt 
thơ của một thi sĩ phương Đông. Điều khiến tôi 
còn có sự phân vân năm ở câu kết: “Đối ngạn 
nhất chỉ mai `. Các bản dịch trước đây, đều được 
dịch: Bên bờ suối đối diện có một nhành mai. 
Bản dịch khá quen thuộc của nhà thơ Tế Hữu 
cũng hiểu vậy: “Hai mươi tư táng sáu/ Lên 
ngọn núi này chơi Ngắng đâu: mặt trời đỏ! Bên 
suốt một nhành mái ”. Nhưng, cũng ở câu thơ thứ 


19 


4 này, lại có một cách hiểu khác cần được chú ý. 
Nhà Hán học Trần Đắc Thọ trong cuốn sách 7hơ 
chữ Hán của Hồ Chủ tịch (NXB Đại học Quốc 
gia Hà Nội - 2003) cho rằng: “Nhất chi mai” là 
một cây chi maI, chứ không phải một nhành mai. 
Theo ông, chi mai là một loại mai nhỏ, thường 
được trồng vào chậu, hoa nở vào mùa xuân, 
không kết trái. Người ta có thói quen chơi chi 
mai cả cây, chứ không cắt cành vì hoa chóng tàn. 
Khi nhận xét về các bản dịch cũ, ông Trần Đắc 
Thọ viết: “Thiết nghĩ, nếu chỉ đơn giản là một 
nhành mai thì nó sẽ lẫn vào cây cỏ khác. Tác giả 
ghi rõ thời điểm làm bài thơ là 24 tháng 6 - lúc 
đó mai làm gì còn hoa nữa?”. “Nhất chi mai” ở 
đây không có nghĩa như “nhất chi mai" trong bài 
thơ nổi tiếng của Mãn Giác Thiền sư đời Lý: 
“Ngạc vị xuân tàn, hoa lạc tận! Đình tiên tạc dạ, 
nhất chỉ mai ” (Dịch thơ: Chớ tưởng xuân tàn 
hoa rụng hết/ Đêm qua sân trước một nhành 
maI). 

Vậy, cụm từ “nhất chi mai” trong câu thơ 
“Đối ngạn nhất chỉ mai ` là một nhành mai, hay 
là một cây chi mai? Một chi tiết tuy nhỏ nhưng 


20 


nó lại ở trong câu cuối một bài thơ tứ tuyệt, có 
thể xem là một điểm nhấn, tạo nên tứ thơ, nên 
cũng cần được minh định. Ở Cao Bằng, nếu có 
loài chi mai thật, thì cách hiểu và dịch của Trần 
Đắc Thọ có cái lý của ông (Bên bờ đốt điện có 
một cây chỉ mai). Nhưng cũng không loại trừ 
khả năng, đó chỉ đơn giản là một nhành mai, như 
cách hiểu và dịch của nhà thơ Tố Hữu. Trong thơ 
ca, một nhành mai có thể đại diện cho một cây 
mai lắm chứ?! 

Và, sẽ cảm động biết bao khi chúng ta biết 
thêm điều này: Ngày 24-6-1942, Bác Hồ 
“Thướng sơn ” (Lên núi) thì chỉ một thời gian rất 
ngắn sau đó, ngày 27-8-1942, Bác lên đường từ 
sáng sớm đi Bình Mã, đến Túc Vĩnh (huyện Đức 
Bảo, Quảng Tây, Trung Quốc), liền bị bọn tuần 
cảnh bát giữ. Sự kiện oái ăm này đã mở đầu cho 
thời gian hơn một năm Người bị Quốc dân đảng 
Trung Quốc giam hãm, đoạ đày, để từ đó viết 
nên tập thơ bất hủ Nhật ký trong rủ! 


21 


BÀI THƠ CUỐI MỞ ĐẦU TỰ DO 


Tập thơ Nhát ký trong tà gồm 134 bài 
(không kể bài thứ 135 “Mới ra rù táp leo núi ` in 
cuối tập khi tác giả được tự do), viết từ ngày 29- 
8-1942 đến ngày 10-9-1943, khoảng thời gian 
Người bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt 
giam ở Quảng Tây (Trung Quốc). Nhật ký trong 
tà được Viên Văn học tổ chức dịch và Nhà xuất 
bản Văn hóa (Hà Nội) cho ra mắt rộng rãi bạn 
đọc vào năm 1960. Từ đấy tới nay, tập thơ đã 
nhiều lần tái bản; được nhiều nhà nghiên cứu, 
phê bình. và bạn đọc trong, ngoài nước tìm hiểu 
một cách trân trọng, công phu chủ yếu nhằm giải 
đáp một thắc mắc mà Giáo sư Đặng Thai Mai có 
lần nêu ra: “Cái gì trong tập thơ này đã quyến 
rũ người đọc, đã làm cho người đọc ở nước ta 
cũng như ở nước ngoài đánh giá hết sức cao” `. 

Áp-đen Ma-lếch Kha-lin, trên báo Tïø tức (Ai- 
cập) ra ngày 10-9-1969, đã hết lời ca ngợi: “Cụ đá 
trở thành như một vị Thánh, một người thây, rmmỘt 


22 


người tiêu biểu cho cuộc kháng chiến, một nhà văn, 
một nhà tuyên truyền chính trị, một nhà nghiên cứu 
văn học sắc bén và một nhà thơ giàu tình cảm”. 
Khía canh nhà thơ với tập Nhật ký trong tà, A. Kha- 
lin viết: “Côn về nhà thơ Hồ Chí Minh, thì phải nói 
rằng Cụ vào loại có một không hai trong cả khu 
vực Đông Nam Á, như đã thể hiện trong các bài 
thơ Cụ sáng tác trong thời gian bị tà đày ở Trung 
Quốc dưới chế độ Tưởng Giới Thạch, khi Cụ bị bọn 
cẩm quyền Trung Quốc giam giữ, gông cùòm và 
xiểng xích!?”. Đọc những bài thơ trong Nhát ký 
frone trì, tác già cảm thấy rõ: “Nguồn thơ của Cụ 
không bao giờ đứt. Và những bài thơ đó ft nó cũng 
đá hợp thành một bản anh hùng ca về một con 
người tin tưởng vào sự nghiệp đấu tranh và những 
cuộc chiến đâu của mình `. 

Còn Gioóc-giơ Bu-đa-ren, ở lời giới thiệu 
Nhật ký trong fà (Pa-ri, 1971) thì đã gắn kết 
phẩm chất “người chiến sĩ” và “nhà thơ” trong 
mỗi hình tượng thơ của Người. Tác giả này đi 
đến một kết luận đáng chú ý: “Trong bản thân 
con người Ông Hồ Chí Minh, nhà cách mạng với 
nehệ sĩ kiểu mới là một ”. G. Bu-đa-ren còn thấy 
rõ tư tưởng Nhân văn vô cùng quý giá trong toàn 
bộ tập Nhật ký: “Trong tất cả các bài thơ, không 


DÁo 


bài nào vắng bóng con người. Các bài thơ ấy 
sóp phần tạo nên tH tưởng Nhân văn cho toàn 
tác phẩm, và góp phần soi sáng một thực tế đang 
đe doa, phá hoại COH HgHỜI `”. 

Tập thơ Nhật ký trong tà quả là viên ngọc 
quý trong kho tàng văn hoá - văn học Việt Nam 
và nhân loại. Bạn đọc rộng rãi đã và sẽ còn dành 
nhiều thời gian, nhiều tâm huyết và nhiều 
phương pháp tiếp cận nữa để tìm hiểu về hiện 
tượng văn học vừa sâu sắc vừa độc đáo này. 

Ngày 10 tháng 9 năm 2003, chúng ta kỷ 
niệm 60 năm Bác Hồ viết bài thơ cuối cùng, bài 
số 134 "Kết luận” tập Nhát ký trong tù: 

May mắn gặp được chủ nhiệm họ Hầu sáng suối, 
Mà nay ta lại là người tự do. 
Nhật ký trong tà chấm dứt từ đây, 
Cảm tạ khôn xiết công ơn tái tạo của ông Hầu! 
29-8-1942 - 10-9-1943. 
Hết 

Bài thơ cuối tập thơ Nhật ký đã mở đầu một 
Tự do mới của Bác Hồ, góp phần quan trọng mở 
ra một thời đại chưa từng có trong lịch sử Cách 
mạng nước tal 


24 


“ĐÃ SÁNG LẠI 
TRỜI THU THÁNG TÁM” 


Do thời cơ giành chính quyền đã đến gần, 
ngày 8 tháng § năm 1945, Việt Minh liên tỉnh 
Nghệ - Tĩnh (thành lập ngày 19-5-1945) tổ chức 
Đại hội đại biểu bàn kế hoạch Tổng khởi nghĩa. 
Đại hội khai mạc tại làng Châu Sơn, xã Phúc 
Mỹ, nay là xã Hưng Châu, huyện Hưng Nguyên. 

Trước tình hình thay đổi mau lẹ, Ban 
Thường vụ Mặt trận Việt Minh Nghệ - Tĩnh đã 
thành lập ngay Úy ban khởi nghĩa và phát động 
khơi nghĩa giành chính quyền trong toàn tỉnh. 
Ngày 15-8-1945, phát xít Nhật đầu hàng Đồng 
minh không điều kiện. Chớp thời cơ thuận lợi 
đó, Uỷ ban khởi nghĩa Nghệ - Tĩnh phát lệnh: 
“Các địa phương phải bố trí ngay Việc cướp 
chính quyền, tày hoàn cảnh của từng địa 
phương, không câu nệ làng trước hay huyện 


22 


trước. Cướp chính quyền xong, phải tuyên bố 
huỷ bỏ các pháp luật, quyền lợi kinh tế, chính trị, 
vđ hội do Pháp, Nhật và chính phủ bù nhìn láp 
Km” 

Nhận được lệnh, ngày 16-8-1945, nhân dân 
xã Thanh Thuỷ, huyện Nam Đàn đã vùng dậy 
giành chính quyền; tiếp đó là các làng quanh 
Thành phố Vinh như Yên Dũng, Lộc Đa (ngày 
17-8-1945). Quỳnh Lưu là huyện đầu tiên ở 
Nghệ An giành chính quyền cấp huyện thắng lợi 
vào ngày lã§-8. 

Phong trào khởi nghĩa trên đà phát triển, 
được tin bọn tàn quân Pháp kéo vào vùng Na-pê 
(Lào) để từ đó nhảy vào Nghệ An và Hà Tĩnh, 
ngày 18-8-1945, Uỷ ban khởi nghĩa Nghệ - Tĩnh 
liền ra thông tư khẩn cấp cho các địa phương: 
“Lập tức cướp chính quyền và tổ chức nạay cứu 
quân để sẵn sàng đối phó với âm mm khôi phục 
thuộc địa của Pháp. Tổ chức toà án nhân dân 
cách mạng trừng trị bọn Việt gian và trỆỘm CHỚD, 
tổng động viên sức người, sức của cho cách 
mạng”. Nhận được thông tư này, nhiều địa 
phương phải thay đổi kế hoạch khởi nghĩa của 


26 


mình. Ủy ban khởi nghĩa huyện Hưng Nguyên 
liền phát động quần chúng biểu tình kéo lên phủ 
ly giành chính quyền thắng lợi vào ngày 19-8- 
1945. 

Tại Thành phố Vinh (ngày 10-12-1927, 
chính quyền thực dân Pháp cho ra đời Thành phố 
Vinh - Bến Thuỷ), vì đang có quân Nhật với đầy 
đủ vũ khí trang bị, để tránh đổ máu, ngày 19-8, 
ta tố chức lực lượng diễu hành thăm dò thái độ 
của quân Nhật, nhưng quân Nhật vẫn im lặng. 
Ngày 21-8-1945, ta tiến hành giành chính quyền 
tại thành phố. Đồng chí Nguyễn Tài, đại diện 
Việt Minh vào gặp chỉ huy quân Nhật. Trước khí 
thế áp đảo của cách mạng, bọn Nhật phải chấp 
nhận mọi yêu cầu của ta. 

Đúng l2 giờ trưa ngày 21-8-1945, các lực 
lượng cách mạng kéo đến, bao vây Dinh tỉnh 
trưởng Nghệ An. Tỉnh trưởng Đặng Văn Hướng 
tuyên bố đầu hàng cách mạng. Đồng chí Lê Viết 
Lượng, thay mặt Uỷ ban cách mạng lâm thời 
Nghệ An tuyên bố xoá bỏ chính quyền cũ, thiết 
lập chính quyền mới, kêu gọi quần chúng giúp 


2)† 


đỡ, giữ gìn trật tự an ninh trong thành phố, bảo 
vệ chính quyền cách mạng. 

Như vậy là với thắng lợi ở Thành phố Vinh, 
cuộc Khởi nghĩa tháng Tám giành chính quyền 
trên toàn tỉnh ta đã thành công! Nhân dân các 
dân tộc Nghệ An, bao năm lâm than, dưới ách 
thống trị của thực dân Pháp, phát xít Nhật và vua 
quan phong kiến thống trị, nay đứng dậy cùng cả 
nước giành chính quyền, độc lập, tự chủ. 

Còn nhớ, trong Thư Chủ tịch Hồ Chí Minh 
gửi đồng bào Nghệ An tỉnh nhà (Hà Nội, ngày 
17-9-1945), lấy danh nghĩa là một Người - Đồng 
Chí - Già mà viết, san sẻ ít nhiều kinh nghiệm 
với các đồng chí của mình, Người phân tích và 
khẳng định: “Cuộc dân tộc cách mạng thành 
công này có những ý nghĩa, đó là: Trong một 
thời gian ngắn, chúng ta đã phá tan chế độ quân 
chủ chuyên chế mấy nghìn năm nay. Chúng ta đã 
đánh đổ cái nền thống trị của hai đế quốc chủ 
nghĩa. Pháp và Nhật. Chúng ta đã lập nên một 
chính thể Dán chủ cộng hoà. Đó là một thắng lợi 
xwa nay chưa từng thấy trong lịch sử nước ta!” 
Trong thư, Người - Đông - Chí - Già còn động 


28 


viên cán bộ và nhân dân Nghệ An trên cơ sở 
nhận thức rõ cái tất yếu sẽ đến: “Công việc phá 
hoại xong rồi. Nay bước đầu công việc dọn đẹp 
sắp đặt, giữ gìn kiến thiết. À! Việc này mới khó 
chứ”. Người viết tiếp: “Khó thì khó thật, nhưng 
chúng ta quyết tâm, chúng ta vừa làm vừa học, 
nhất là chúng ta cố mà theo cho đúng chính sách 
của Chính phủ, thì nhất định chúng t†a vượt qua 
hết thủy những sự khó khăn đó ”... 

Gần sáu thập kỷ trôi qua, những biến động 
lịch sử trên quê hương cách mạng, cùng những 
lời chỉ bảo ân cần, minh triết của Người vẫn còn 
luôn tươi mới! 


2) 


TẾT TRUNG THU ĐẦU TIÊN 
CỦA MỘT NƯỚC ĐỘC LẬP 


Năm 1945, mùa Thu. Cách mạng tháng Tám 
thành công. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 
ra đời. Chẳng những người lớn mà trẻ con cũng 
vui sướng được sống trong một đất nước đã bát 
đầu có tự do và độc lập. Nhớ đêm Trung Thu đầu 
tiên trong sáng, lộng lẫy và ấm áp diên ra ở Thủ 
đô Hà Nội năm đó, ông Vũ Kỳ - người thư ký 
gắn bó nhiều năm với Bác Hồ - đã kể lại khá tỉ 
mi trong mội thiên hồi ký... 

Vào buổi chiều ngày 21-9-1945, tức ngày 
15-8 (âm lịch) năm Ất Dậu, Bác Hồ bảo đồng chí 
thư ký về nhà trước, còn mình thì ở lại Bác Bộ 
phủ đón các cháu thiếu nhi vào vui Tết Trung 
Thu. Trước đó mấy hôm, Bác đã viết một lá thư 
đài gửi các cháu nhân ngày tựu trường. Liền đó, 
Người viết Thự gửi thiếu nhỉ Việt Nam đém 
30 


Trung Thu. Thư viết trước cả tuần lễ để kịp đến 
với các cháu mình khắp mọi miền đất nước, đủ 
thấy Bác của chúng ta bao giờ cũng chu tất. 
Đúng 21 giờ, các cháu có mặt trước Bác Bộ phủ. 
Bác xuất hiện, tươi cười, thân thiết. Tiếng hoan 
hô, tiếng trống rộn ràng. Sư tử thì nhảy múa. Tất 
cả vui sướng, reo hò, kính chúc Bác Hồ sống lâu 
muôn tuổi. Bác xúc động bước xuống thềm đón 
các cháu. Tiếng hoan hô càng dậy lên. Một bạn 
nhỏ, đứng trước máy phóng thanh đọc lời chào 
mừng. Đọc xong, em hô to: “Bác Hồ muôn năm” 
thì lập tức, tiếng hô “Muôn năm” nối nhau 
không ngớt... Đác giơ cao hai tay, tÖ ý cảm ơn 
các cháu, rồi lần lượt, Bác bắt tay từng cháu 
đứng ở dãy đâu. Ánh mát Bác lúc này vui sướng 
lạ thường. Băng giọng Nghệ pha lẫn giọng các 
miền đất nước, Bác “vào chuyện” với các cháu 
rất tự nhiên: “Các cháu! Đây là lời Bác Hồ nói 
chuyện...”. Cuối bài nói, trước khi phá cô, Bác 
đề nghị tất cả cùng hô to: “7z em Việt Nam 
sung sướng!” - “Việt Nam Độc lập muôn năm `. 
Và thế là, tiếng hô của các em rền vang cả một 
vùng trời... 

3l 


“Trẻ em Việt Nam sung sướng!” - “Việt 
Nam Độc lập muôn năm ”. Tôi nghĩ, đấy không 
phải là khẩu hiệu, mà đấy là tấm lòng khao khát 
tột cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của tất cả 
thiếu nhi Việt Nam. Việt Nam có Độc lập, trẻ em 
mới được sung sướng. Và, trẻ em sung sướng thì 
sự Độc lập kia mới được thể hiện một cách cụ 
thể, thực chất. Trẻ em Việt Nam vui sướng, Việt 
Nam Độc lập muôn năm - sau gần 60 năm trôi 
qua, đến hôm nay và mãi mai sau, chắc chắn đó 
vẫn là những mục tiêu, là động lực cho mỗi 
chúng ta, cho các thế hệ tiếp nối suy tư và hành 
động. 

GS. Tôn Thất Tùng, khi nghe tin Bác Hồ qua 
đời ông vừa khóc vừa viết: “Gản Bác, không bao 
giờ nghe Bác nói chính trị hay lý luận cả, mà chỉ 
nghe những lời nhắc nhở của một người Cha đối 
với con ”. Nhớ về Trung Thu đầu tiên của nước 
Việt Nam Độc lập - Hoà bình, cho dù lúc bấy giờ 
một nửa nước phía Nam còn bị tạm chiếm, 
chúng ta khôn nguôi cảm phục tấm lòng, niềm 
khao khát của Người đối với thiếu nhi, rộng ra là 
đối với mọi người, để ai cũng có thể. “Thẩẳng 


2 


lưng mà bước, ngãng đầu mà bay” (Thơ Tố 
Hữu). Tôi chợt liên tưởng tới một đoạn văn trong 
Thời báo Đê-li (Ấn Độ) ta ngày 2-2-1958: 
“Thưa Cụ Hồ Chí Minh! Chúng tôi ôm chặt Cụ 
vào lòng! Tại sao chúng tôi hoan nghênh Chu 
tịch Hồ Chí Minh một cách thân mật như vậy? 
Vì Cụ là một trong những người hiêm có, một 
kiến trúc sư đã làm cho con người khỏi phải sống 
khom lưng. Người kiên trúc sự cao quý nhát là 
người làm cho lưng những người khác tự thẳng 
dậy". 


33 


“TẾT NÀY MỚI THẬT TẾT DÂN TA!” 


Cuốn Lịch sứ Báo chí Việt Nam, 1865-1945 
do PGS-TS Đỗ Quang Hưng chủ biên (Nhà xuất 
bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001), trong phần 
đanh mục báo chí nước ta trước Cách mạng, có 
cho bạn đọc biết một vài thông tin về tờ báo 
Quốc gia. Bấy giờ, gọi là Quốc gia nhật báo, do 
ông Lê Ngọc Thiều làm chủ bút. 

Toà soạn của Quốc gia nhật báo: 67. Place 
Neyeet - Hà Nội. Báo in tại Nhà In Lê Cường. 
Đây là một tờ báo tư nhân, số 24 ra vào ngày 20- 
7-1939 và xuất bản đến năm 1944 thì đóng cửa 
(có tư liệu cho là đến năm 1945, theo tôi, ý kiến 
sau có cơ sở hơn). Với tờ báo này, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh có cảm tình và đã làm bài thơ, theo thể 
Đường luật, tặng toà soạn báo như sau: 


34 


TĂNG BÁO QUỐC GIA 


Tết này mới thật Tết dân ta, 

Mây chữ chào mừng Báo Quốc gia. 

Độc lập vơi đây ba cốc rượu, 

Tự do vàng đỏ một rừng hoa. 

Muôn nhà chúc Tết Xuân Dán chủ, 

Ca nước hoan nghênh Phúc Cộng hoà. 

1a chúc nhau rồi, ta nhớ chúc: 

Những người chiến sĩ ở phương xa! 

Trong cuốn sách Thơ Hồ Chí Minh của Nhà 
xuất bản Nghệ An (tái bản lần 2, năm 2003) thì 
phía dưới bài thơ không ghi thời gian sáng tác. 
Nhưng căn cứ vào nội dung, chi tiết và tình thân 
của áng thơ. chắc chắn tác phẩm này phải ra đời 
vào năm đầu tiên của nước Việt Nam - Dân chủ 
- Cộng hoà, một đất nước đã bằng tim óc, máu 
xương của chính mình, do Đảng chỉ lối, vừa 
øiành được tự do, độc lập. 
Trong không khí tưng bừng, hạnh phúc 

hưởng cái Tết đáng phi nhớ đó, Bác Hồ nhắc nhở 
mọi người, chứ đâu chỉ với Quốc gia nhật báo, 


Si 


rằng đừng quên “Những người chiến sĩ ở phương 
xa”. Cái tứ của bài thơ được bật mở, cả tám câu 
thơ như vượt khỏi vần luật, tràn trể niềm hưng 
phấn, niềm thơ nhưng tuyệt nhiên không rơi vào 
say sưa, lạc quan tếu, ích ký... Đó, chỉ có thể là 
tầm nhìn xa rộng, là tấm lòng ân nghĩa, chi chút 
của một Người Hiền như Bác: 
Ta chúc nhau rồi, ta nhớ chúc: 


Những người chiến sĩ ở phương xal 


36 


CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI BÁO CHÍ CHỐNG TIÊU CỰC 


Cé một điều khá thú vị: Hầu hết các nhà 
văn, nkà thơ tên tuổi, ngoài sáng tạo văn chương 
đều có tham gia làm báo - viết bài hoặc biên tập, 
và đến nay còn lưu giữ biết bao kỷ niệm đẹp đẽ 
về quãng đời làm báo sôi nổi của mình. Một 
người rong số họ là nhà thơ lão thành Trần Lê 
Văn. Ông có kể lại thời gian đầu cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp, ông hoạt động trong 
linh vưc báo chí, văn nghệ ở Nam Định quê 
hương. Nhà thơ tham gia xây dựng và viết bài 
cho Béo Nam Định kháng chiến giúp bạn đọc 
nắm bát kịp thời tình hình chiến sự, ngoài ra còn 
nhiều chuyện thời sự sốt dẻo trong nước, ngoài 
nước gtữa lúc phương tiện thông tin của ta lúc 
bấy giờ còn quá hạn chế. Trước yêu cầu ngày 
càng cao của bạn đọc, Báo Nam Định kháng 


Sỹ 


chiến có một bước cải tiến, mang cái tên mới 
Công Dán, chủ bút là nhà văn, nhà soan kịch 
Trúc Đường. Thời kháng chiến, ông Trần Lê Văn 
cho biết, những hiện tượng tiêu cực ít khi xảy ra, 
mà nếu có thì báo chí cứ việc vạch mặt chỉ tên, 
không chút ngần ngại... 

Có lần, trên Báo Công Dán, Trần Lê Văn 
viết một bài báo phản ánh thái độ hống hách, cửa 
quyền và hết sức tuỳ tiện của một cán bộ thuế vụ. 
Bài báo có đoạn rất sống động với giọng văn rắn 
rỏi pha chút trào lộng: “Ông phòng thuế cúi 
xuống viết, viết. Người đàn bà râu rT lại kêu van. 
Ông phòng thuế lại ngẩng đâu lên: “Kêu nữa à! 
Thế thì 500 ”. Ông phòng thuế lại cúi xuống viết, 
viết. Người đàn bà râu rĩ lại kêu van. Ông phòng 
thuế lại ngáng đầu lên: "Kêu nữa à! Thế thì 
600”... Cứ môi lần bà kia kêu thì ông này lại 
tăng lên 100 đồng. Ai cũng biết việc đóng thuế 
là cần, để Nhà nước chi vào những việc công ích. 
Nhưng thu thuế theo kiểu của ông phòng thuế ấy 
thì thật là một ““sáng kiến” kỳ lạ! Nửa tháng sau 
khi bài báo ra mát, Toà soạn Báo Cóng Dán nhận 
được một phong bì rất to. Mỡ ra, thấy số báo có 


348 


bài ông Văn viết về ông thuế vụ nọ. Cạnh bài báo 
có một vạch chì đỏ, kèm theo mấy chữ của Bác 
Hồ có ký tên Bác: “Việc này hỏi chú Hiến ” (chú 
Hiến là ông Lê Văn Hiến - Bộ trưởng Bộ Tài 
chính lúc bấy giờ). Cùng trong bì thư, có công 
văn của Phủ Chủ tịch: “Yêw cầu các đồng chí 
điều tra lại việc này và cho biên chứng cứ cụ 
thể”. Anh em Toà soạn Báo Công Dán đã tìm đủ 
các tài liệu liên quan gửi lên Chính phủ, lên Bác 
Hồ trong tâm trạng phấn chấn, chờ đợi. 

Mẩu chuyện kể trên tuy nhỏ, xảy ra đã lâu 
nhưng ý nghĩa thì thật lớn lao. Hắn nhiều người 
có tuổi trong chúng ta còn nhớ, ngay sau khi đọc 
Tuyên ngôn độc lập chỉ 15 ngày, ngày 17-9- 
1945, trong thư gửi các đồng chí tỉnh nhà Nghệ 
An, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã báo động tình 
trang cán bộ ta: “Có người hú hoá, lên mặt làm 
quan cách mạng, hoặc là hành động độc đoán, 
hoặc là dĩ công đinh tư (lấy của chung làm của 
riêng). Thậm: chí dùng phép công để báo thù tư 
(dùng pháp luật của Nhà nước để trả thù riêng), 
làm cho dâm oán đến Chính phủ và đoàn thể. 
Những khuyết điểm trên, nhỏ thì làm cho đân 


39 


chúng hoang mang, lớn thì làm cho nề" đoàn kết 
lay động ”. Và Bác liên kêu gọi: “Chứng ta phải 
lập tức sửa đổi ngay!”. Ở tình thế vận mệnh đất 
nước ngàn cân treo sợi tốc, dâu bận bịu trên 
cương vị lãnh đạo toàn dân toàn quàn kháng 
chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn giành thời gian 
đọc nhiều tờ báo, loại báo, kể cả báo chí các địa 
phương. Không chỉ theo dõi động viên gương 
người tốt việc tốt, Bác còn quan tâm tỉ mỉ tới 
những vụ việc tiêu cực xảy ra hàng ngày được 
báo giới đem lên công luận. Không chỉ đọc kỹ, 
với những trường hợp bức xúc, đã thành thói 
quen Bác đánh dấu lên bài báo, yêu cầu xác 
minh, tìm hiểu thêm để qua đó nắm bắt toàn diện 
sự việc, từ bản chất, rồi tìm ra giải pháp phù hợp. 
Thì ra, ngay từ những năm đầu kháng chiến 
chống Pháp, báo chí cách mạng - dù chỉ là một 
tờ báo địa phương như Báo Công Dân, cũng đã 
trở thành một công cu chính trị sắc bén của Đảng 
và nhân dân lao động. 

Nói chuyện với các nhà báo tại Đại hội lần 
thứ 3 Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã đúc kết và nêu ra một ý kiến vô cùng 


40 


chuẩn xác về mối quan hệ qua lại, cần thiết giữa 
báo chí chống tiêu cực với những người được 
góp ý, phê phán. Bác nói: “Những người ở bất cứ 
địa vị nào và những cơ quan được phê bình phải 
Có thái độ thật thà, khiêm tốn. Phê bình đúng thì 
phải đăng báo nhận khuyết điểm và quyết tâm 
sứa chữa. Nếu phê bình sai thì đăng báo giải 
thích". 

Ý kiến của Bác thật giản dị, không có câu 
chữ ý tứ nào lạ cả. Điều đáng lạ, là cho đến tận 
hôm nay, chúng ta vẫn chưa thực hiện đúng điều 
Người dạy, để nhân dân lao động còn thiếu tin 
tưởng vào chúng ta... 


4I 


“CÁC NHÀ VĂN HÓA VIỆT NAM 
HÃY CHÚ Ý ĐẶC BIỆT 
ĐẾN NHI ĐỒNG” 


Đấy là tên bài phát biểu của Bác Hồ tại lễ 
khai mạc Hội nghị Văn hoá toàn quốc lần thứ 
nhất, tổ chức ở Hà Nội, ngày 24-11-1946 (nghĩa 
là sau ngày Bác đọc Tuyên ngôn độc lập khai 
sinh ra nước Việt Nam mới, chỉ sau l năm 2 
tháng 22 ngày!). 

Mở đầu bài nói, Người khẳng định những 
đóng góp của nhi đồng Việt Nam cho Cách 
mạng, trên địa hạt văn hoá: “Nhi đồng Việt Nam 
đã tiến bộ nhiều về văn hoá. Cứ xem môi khi có 
công việc gì thích hợp để làm, các em đã làm rất 
tài tình ”. Nói vậy sợ không cụ thể, khêng thuyết 
phục người nghe - nhất là những người lớn hay 
“coi thường”, “bắt nạt” trẻ con - Bác liền nêu ví 
dụ: “Như cần tuyên truyền đời sống mới, cần 


42 


chống tệ nạn nuì chữ, các em điền ngay được 
những vở kịch ngắn, vui mà khéo biết bao!”. 
Rồi, sợ mình rơi vào chủ quan, thiên vị cho các 
cháu, Người đã phải thốt lên từ gan ruột: “Hay 
là không biết có phải vì tôi thương nhỉ đồng mà 
tôi thấy thế?”. Nghe hoặc đọc tới đây, tôi tin 
chắc nhiều người lớn sẽ không cầm được nước 
mắt, bởi cảm phục tấm lòng thương yêu nhi 
đồng Việt Nam của vị lãnh tụ Hồ Chí Minh, và 
sẽ ân hận thấy mình bấy lâu hình như cũng chưa 
“đặc biệt chú ý” đến các cháu?! 

Thế nhưng, kết thúc bài nói vỏn vẹn 98 chữ 
ấy, để kêu gọi các nhà văn hoá nước nhà, Bác Hồ 
đã không nhân danh mình là lãnh tụ, là Chủ tịch 
một nước vừa giành được chủ quyền, độc lập. 
Rất tự nhiên và cũng đây thuyết phục, Người 
đứng về phía các cháu nhi đồng mà phát ngôn, 
mà yêu cầu: “Tôi xin thay mặt toàn thể thiếu nhì 
Việt Nam kêu gọi các nhà văn hoá hay chú ý đặc 
biệt nhỉ đồng! ”. 

Theo đối Biên miên sứ của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, chúng ta được biết, trước buổi nói chuyện 
với Hội nghị Văn hoá toàn quốc (24-11-1946) 


43 


thì ngày 7-11-1946, Bác đã ra thông báo về việc 
nhận con các liệt sĩ về làm con nuôi; ngày 9-1I- 
1946, vào lúc 20 giờ, Người dự dạ hội của thiếu 
nhi Thủ đô Hà Nội mừng Quốc hội; và tới ngày 
I8-12-1946, tại làng Vạn Phúc, Bác Hồ đã chủ 
toa Hội nghị Ban thường vụ Trung ương Đảng 
mở rộng, quyết định mở đầu cuộc Kháng chiến 
thần thánh chống thực dân Pháp xâm lược, trên 
phạm vị toàn quốc! 


44 


THẾ NÀO LÀ ĐỜI SỐNG MỚI 
TRONG MỘT GIA ĐÌNH ? 


Chi sau 2 năm Cách mạng tháng Tám thành 
công, năm 1947, Ly ban Trung ương vận động 
Đời sống mới cho xuất bản cuốn sách mỗng Đời 
sống mới của tác giả Tân Sinh. Ngoài lời tựa của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, sách gồm 19 phần, mỗi 
phần được kết cấu theo lối hỏi và đáp, lời lẽ giản 
đị, khúc chiết với mục đích làm cho cán bộ, nhân 
đân lúc bấy giờ ai đọc cũng dễ hiểu, dễ nhớ, đễ 
làm theo. 

Vậy, thế nào là Đời sống mới? “Đời sống 
mới - tác già Tân Sinh viết ở phần 2 cuốn sách - 
không phải cái gì cũ cũng bỏ hết. Không phải cái 
øÌ cũng làm mới. Cái gì cũ mà xấu, thì phải bỏ. 
Thí dụ: Ta phải bỏ hết tính lười biếng, tham lam. 
Cái gì cũ mà không xấu, nhưng phiền phức thì 
phải sửa đối cho hợp lý. Thí dụ: Đơm cúng, cưới 


45 


hỏi quá xa xỉ, ta phải giảm bớt đi. Cái gì cũ mà 
tốt thì phải phát triển thêm. Thí dụ: Ta phải 
tIrơng thân tương ái, tận trung với nước, tận hiểu 
với dân hơn khi trước. Cái gì mới mà hay, thì 
phải làm. Thí dụ: Ấn ở cho hợp vệ sinh, làm việc 
có ngăn nắp ”. Nói tóm lại, mục đích tối cao của 
Đời sống mới, theo tác giả, là: “Làm thế nào cho 
đời sông của dân ta, vật chất được đây đủ hơm, 
tịnh thần được vui mạnh hơn”. 

Ở phần thứ 10, tác giả cuốn sách đặt câtu 
hỏi: Đời sống mới trong một nhà là như thế nào? 
Câu trả lời của Tân Sinh như sau: “Miôi người 
làm đúng theo Đời sống mới thì Đời sống mớii 
trong một nhà cũng để dàng thôi. Cũng như muỗi 
viên đá trơn tru vững chắc, thì chỉ cần một ít vôi 
là đắp thành một bức tường tối. 

Về tỉnh thần, thì phải trên thuận dưới hoà, 
không thiên tri, thiên ái. Bỏ thói mẹ chồng hàmh 
hạ nàng dâu, đì ghế ghét bỏ con chồng. 

Về vật chất, từ ăn mặc đến việc làm, phải ăn 
đều tiêu đúng, có kế hoạch có ngăn nắp. 


Cưới hỏi giô Tết nên giản đơn, iiết kiệm. 


46 


Trong nhà ngoài vườn luôn luôn sạch sẽ gọn 
gàng. Đối với xóm giêng, phải thân mật và sẵn 
lòng giúp đỡ. Đói với việc làng việc nước, phải 
hăng hái làm gương. Người trong nhà al cũng 
biết chữ. Luôn luôn cố gắng, nhà mình thành 
một nhà kiểu mẫu trong làng”. Xây dựng Đời 
sống mới trong một gia đình theo những tiêu 
chuẩn nêu trên, tác giả Tân Sinh cho là: “Không 
có #ì khó, không cần tốn tiền, tốn công. Có chí 
là làm được. Mà một nhà như thể, nhất định đất 
nước phải phát đạt! ”. 

Những gợi ý xây dựng Đời sống mới trong 
một nhà nói riêng, một làng một nước nói chung, 
của tác giả Tân Sinh cho đến tận hôm nay, xem 
ra có cái chúng ta đang cố làm, và có nhiều cái 
chúng ta chưa làm được. Tôi nghĩ, các nhà hoạt 
động văn hoá, xã bội, giáo dục hiện tại nên xem 
Đời sống mới như một tài liệu tham khảo có giá 
trị mở đầu, khi hoạch định nhiều công việc của 
mình. 

Công cuộc xây dựng Đời sống mới trên 
nước ta, từ thời điểm xuất hiện cuốn sách nói 
trên (19447), trải qua 2 cuộc kháng chiến chống 


47 


Pháp và Mỹ, thống nhất đất nước, rồi cả nước đi 
lên xây dựng CNXH... không thể nói chúng ta 
gặp nhiều thuận lợi. Tuy thế, Bác Hồ luôn theo 
dõi, động viên và tin tưởng sự nghiệp xây dựng 
Đời sống mới sẽ thành công. Ngày 10-9-1960, 
trong diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ HI của Đảng Lao động Việt Nam, có 
đoạn Người nói: “Nhán dân ta là nhân dân anh 
hùng. Trong kháng chiến, nhân dân ta anh dũng 
chiên đấu, hy sinh xương máu và giành được 
thắng lợi to lớn. Ngày nay, đấu tranh để xây 
dựng Đời sống mới, Xã hội mới và để hoà bình, 
thống nhất nước nhà, dù còn gặp nhiều gian khổ, 
nhưng chắc chắn chúng ta sẽ toàn thắng! ”. 

Đề kết thúc, xin được nói thêm: Theo công 
bố của Tạp chí Cộng sản (Š-1980), thì Tân Sinh, 
tác giả cuốn Đời sống mới, chính là một trong 
hơn một trăm bút danh của Bác Hồ! 


48 


“PHỤ NỮ PHẢÁI THAM GIA 
CHÍNH QUYỀN NHIỀU HƠN NỮA 
VÀ THIẾT THỰC HƠN NỮA" 


Trong hồ sơ lưu trữ của UBNN tỉnh Nghệ 
An, hiện còn bức thư - bản đánh máy - viết tháng 
8/1949 của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng bào 
tỉnh Nghệ An. Mở đầu là lời cảm ơn đồng bào 
quê nhà đã tặng Người “món quà” đặc biệt quý 
báu nhân dịp sinh nhật của Người. Đấy là thành 
tích thị đua trong 4 tháng đầu năm 1949. Tiếp 
theo, Bác có mấy lời thân ái khuyên đồng bào. 

Bác khuyên cán bộ, nhân dân quê nhà về thi 
đua (theo Người thi đua phải thiết thực, bền bị, 
rộng khắp); về dân quân tự vệ (phải tổ chức chặt 
chẽ, tập luyện hẳn hoi, vũ trang đầy đủ); về 
thanh toán nạn mù chữ (có 6 huyện đã làm tốt, 
nội trong năm phải xoá mù chữ các huyện còn 
lại); vẻ phong trào hợp tác xã và tập đoàn đổi 


49 


công (những người phụ trách phải tháo vát, trong 
sạch, Đời sống mới ở thôn quê phải phát triển 
hơn nữa). Điều đáng chú ý ở bức thư này là, chỉ 
sau Cách mạng tháng Tám 1945 mấy năm, bề 
bộn những công việc quan trọng cấp bách phải 
làm, Bác Hồ đã không quên đề cao vai trò của nữ 
giới trong chính quyền Cách mạng. Người viết 
trong thư: “Tôi rất vui lòng rằng xã nào cũng có 
phụ nữ tham gia Hội đồng Nhân dân. Phụ nữ 
phải tham gia chính quyền nhiều hơn nữa, và 
thiết thực hơn nữa `”. 

Yêu cầu “phụ nữ phải tham gia chính quyền 
nhiều hơn nữa”, ngoài việc Chủ tịch Hồ Chí 
Minh rất coi trọng vai trò của phụ nữ trong xã 
hội mới, còn nói lên điều này: Trong chính 
quyền Cách mạng, phụ nữ cần có ý thức rõ về 
mình, về lòng nhiệt tình đóng góp cho dân cho 
nước trên cương vị mới, cả về số lượng họ cần 
tham gia nữa. Nhưng điều quan trọng hơn là phải 
“thiết thực”, đã thiết thực rồi thì phải thiết thực 
hơn. Nghĩa là phải tính đến năng lực và hiệu quả 
hoạt động, tới chất lượng và pham vi ảnh hưởng 
của nữ trong quá trình họ tham gia việc nước. Ở 


50 


đây, Bác dùng chữ “thiết thực” vừa giản dị, ai 
đọc cũng hiểu, vừa bao hàm một nội dung sâu 
rộng, lâu dài. Thiết thực còn đối lập với căn bệnh 
hình thức, được tiếng chị em "tham gia HDND” 
cho có nam có nữ, chứ thực ra chưa hẳn đã cần 
thiết, đã xứng đáng, từ đó mà làm khổ chị em, 
làm khổ nhiều người khác nữa... 

Thế giới đã trải qua bao biến thiên lịch sử, ở 
nước ta vai trò, vị trí người phụ nữ về cơ bản đã 
được đổi mới. Đó là một tất yếu, bởi vì cũng như 
Bác nói: “Nếu không giải phóng phụ nữ là xây 
dựng XHCN chỉ một nứa ” (1959), và cũng bởi vì 
“Phụ nữ Việt Nam ta sẵn có truyền thống đấu 
tranh anh dũng và lao động cần cà” (1960). 
Những lời khuyên của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
trong thư gửi đồng bào Nghệ An cách đây hơn 
nửa thế kỷ, vân còn nóng hổi giá trị nhân văn và 
thời sự! 


3] 


BÁC HỒ NGHE... THƠ VỀ BÁC 


Ĩ 

Ông Vũ Kỳ, người rất gần gũi với Bác Hồ, 
kể lại cho nhà thơ Minh Huệ mẩu chuyên sau 
đây. Bài thơ “Đêm nay Bác không ngủ ` vừa ra 
đời (1951) đã được phổ biến rộng rãi qua đài, 
báo; các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ yêu 
thích và truyền tụng bài thơ như một câu chuyện 
kháng chiến thấm thía và có thật. 

Hôm ấy, trong Phủ Chủ tịch, vào khoảng 7 
ø1ờ tối, ông Vũ Kỳ lên nhà sàn xin gặp Bác. 
Theo thói quen, ông cẩn thận bỏ guốc, bước nhẹ 
lên thang gác để khỏi ảnh hưởng đến Bác. Vừa 
đến cửa cũng là lúc chiếc đài bán dẫn trên bàn 
làm việc của Bác phát đi bài thơ “Đêm nay Bác 
không ngủ ” của nhà thơ Minh Huệ. Ông Vũ Kỳ 
liền đứng im, muốn theo dõi cử chỉ, thái độ của 
Bác lúc này ra sao? Là người khiêm tốn, tế nhị 


Si 


nên hiếm khi Người nhận xét cụ thể những tác 
pihẩãm về mình. Nhưng, có thể lần này sẽ khác 
clhang? Bác chăm chú nghe, thỉnh thoảng lại nở 
một nụ cười. Có cảm giác Bác đang cảm thông, 
thấu hiểu và chia sẻ phần nào với hiện thực 
kiháng chiến sống động phản ánh qua bài thơ mà 
Bác cũng là một nhân vật văn học; Bác cảm 
thông, thấu hiểu và chia sẻ phần nào với tấm 
lòng thành kính và ý tưởng nghệ thuật của một 
nhhà thơ thời kháng chiến. 

Lời ngâm vừa dứt, một phút sau, làm như 
klhông hay biết gì, “khách” mới gõ cửa xin Bác 
cho vào. Chỉ thấy nét mặt Người vui vui... Còn 
tuyệt nhiên, Bác không nói lời nào về bài thơ 
“Đêm nay Bác không ngủ ` vừa được ngâm qua 
đài. 

Ông Vũ Kỳ còn “tiết lộ” cho nhà thơ Minh 
Huệ biết thêm: Một lần khác sau đó, khi chiếc 
đài vừa giới thiệu bài thơ “Đêm nay Bác không 
n;eú ”, Bác Hồ liên vặn lại cho tiếng thật nhỏ, tỏ 
ý không muốn nghe nhiều lần một tác phẩm ca 
n;eơi mình. Còn với Minh Huệ - ông Vũ Kỳ nhìn 
nhhà thơ âu yếm - chỉ với nụ cười kia của Bác, 


3Ó 


cũng đủ là một phần thưởng vô giá cho một đời 
cầm bút! 


J§| 

Sử sách còn ghi và không ít người dân, cán 
bộ trong chúng ta còn nhớ: Vào trun; tuần tháng 
10 năm 1962, Đoàn đại biểu Mặt tận Dân tộc 
giải phóng miền Nam do GS. Nguy Văn Hiếu 
dẫn đầu, ra thăm miền Bắc. Trong 1? ngày ở lại, 
đoàn được Chủ tịch Hồ Chí Minh, dáác đồng chí 
lãnh đạo Đảng và Nhà nước, cùng nhiều đoàn 
thể nhân dân miền Bác tiếp đón thần tình như 
những người con đi xa lâu ngày, gic mới có dịp 
gặp lại. Biểu lộ tình cảm sâu sắc, ch:n thành của 
bản thân đối với đồng bào miền N:m ruột thịt, 
Bác của chúng ta đã có một câu nói rối tiếng vào 
dịp này. Người chỉ tay vào phía tráingực mình: 
“Hình ảnh của miền Nam yêu quý Hôn ở trong 
trái tim tôi! ”. Trong Đoàn đại biểu Mặt trận Dân 
tộc giải phóng miền Nam, có nhà th‹ Thanh Hải. 
Tại một phiên họp Quốc hội mà đòàn vinh dự 
được mời tham gia, giờ giải lao, các lại biểu vây 


34 


quanh lấy đoàn thăm hỏi, hàn huyên... Bác Hồ 
bước đến, kéo nhà thơ tới gần mình, rồi giới 
thiệu: 

- Các chú có biết chú này không? Chú này 
là miền Nam trọ trẹ đây (ý chỉ Thanh Hải là 
người Thừa Thiên - Huế). 

Nói xong, Bác cười và bảo nhà thơ ngâm 
cho Bác nghe một bài thơ. Xúc động quá, một lát 
sau Thanh Hải mới thốt nên lời: 

- Dạ, cháu xIn ngâm mời Bác nghe bài thơ 
“Cháu nhớ Bác Hồ" 

Đêm nay bên bến Ô Lâu 
Cháu ngồi cháu nhớ chòm râu Bác Hồ 
Nhớ hình Bác giữa Dóng cờ 
Hồng hào đôi má, bạc phơ mái đâu... 

Khi tác giả ngâm tới đoạn: “Cảng nhìn càng 
lại ngẩn ngơ ! Ôm hôn ảnh Bác mà ngờ Bác 
hôn ”, thì Thanh Hải đột ngột quên, không ngâm 
tiếp được nữa. Thấy nhà thơ lúng túng, Bác Hồ 
liền ôm lấy đứa cháu miền Nam thương yêu của 
mình, hón lên má và âu yếm: 


5> 


- Đây, hôm nay thì Bác hôn thật đây này! 

Năm 1980, nhà thơ Thanh Hải qua đời, 
nhưng bài thơ lục bát “Cháu nhớ Bác Tô” (viết 
năm 1956) vẫn còn mãi được nhắc nhở. Và chắc 
chắn, một trong những hạnh phúc hiếm hoi của 
đời ông là được đọc thơ viết về Bác mời Bác 
nghe, còn được Bác ôm hôn nữa. Trong bài viết: 
“Được Bác săn sóc, được Bác phê bình ” (sách 
Bác Hồ với văn nghệ sĩ của nhiều tác giả, NXB. 
Tác Phẩm Mới, 1980), có đoạn nhà thơ Thanh 
Hải như reo lên: “Trời øi, tôi sướng quá và may 
sao một nhà nhiếp ảnh đã kịp ghỉ lại phút thiêng 
liêng đó. Đến hôm nay, môi lần giở tấm ảnh ra, 
tôi vẫn thấy như còn ấm hơi Bác!". 


56 


CÂU CHUYỆN CỦA TÌNH NGƯỜI 


Ở chiến khu Việt Bắc cuối tháng 10 năm 
1951, Bác Hồ có chuyến đi thăm một lớp học 
khoá hai, của Tổng cục Chính trị thuộc Bộ Tổng 
tư lệnh. Cùng đi với Bác lần này có đồng chí hiệu 
trưởng nhà trường. 

Qua khỏi cánh rừng, tới ven bờ suối, Bác 
bông dừng lại trước một phụ nữ người dân tộc 
Tày, đang vừa chăn trâu vừa bế một cháu nhỏ bụ 
bẫm. Rất đối trìu mến, Người nhìn cháu bé rồi 
dùng tiếng Tày bảo chị cần giữ ấm cho cháu bởi 
gió núi mưa ngàn dễ khiến bé bị cảm lạnh. Chị 
người Tày vâng lời Bác, vội bế con dẫn trâu lui 
vào bản. 

Trên đường đi tiếp, Bác còn ân cần hỏi 
chuyện đồng chí hiệu trưởng: 

- Chú được mấy cháu? 

S7 


- Dạ, thưa Bác, được hai cháu a. Cháu trai 
tên Thu Sơn, cháu gái tên Thu Thuỷ. 

Bác cười hiền hậu và khen động viên: 

- lên các cháu đẹp thật! Chú là nhà văn nên 
thích núi mùa Thu, nước mùa Thu. Ở thôn nọ, 
Bác từng gặp một gia đình nông dân, bà con đặt 
tên cho các cháu là Khoai và Thóc - Nguyễn Thu 
Khoai và Nguyễn Thu Thóc. Nghe vậy, cũng hay 
hay. 

Cá hai Bác, cháu cùng cười. Bác lại hỏi: 

- Thím ấy hiện làm gì? 

- Da, thưa Bác, các cháu ở nhà còn nhỏ nên 
nhà cháu luôn bận bịu việc chăm nom các cháu 
al 

Một thoáng ái ngại hiện trên øương mặt 
Người. Rồi Bác chậm rãi như vừa phân tích vừa 
khuyên nhủ đồng chí cán bộ cùng đi với mình: 

- Chú phải tính sao để giao công tác cho 
thím ấy. Tuỳ năng lực mà giao. Đánh máy, kế 
toán, hay cấp dưỡng... Phụ nữ phải được sinh 
hoạt trong một tô chức, nếu không họ dễ bị lạc 


58 


hậu. Mà khi đã lạc hậu, thì sắc đẹp, tình yêu 
cũng khé mà giữ, chú ạ! 

Còn nhớ có lần, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
tuyên dương: “Phụ nữ Việt Nam ta sẵn có 
truyền thống đâu tranh và lao động cần cù ”. Cái 
vốn truyền thống quý báu đó không phải “nhất 
thành bất biến” nên phải thường xuyên khơi gợi, 
đánh thức, nuôi nấng, bảo vệ và phát huy. Tại 
Hội nghị cán bộ thảo luận dự thảo Luật Hôn 
nhân và gia đình, tổ chức ngày 10 tháng 10 năm 
1959 ở Thủ đô Hà Nội, Bác chỉ rõ một sự thật mà 
không phải ai cũng ý thức rõ được: “Nói phụ nữ 
là nói phần nửa xã hội. Nếu không giải phóng 
phụ nữ, thì không giải phóng một nứa loài 
người”. Từ đó, Bác cảnh tỉnh chúng ta: “Nếu 
không giải phóng phụ nữ là xây dựng chủ nghĩa 
Xã hội chỉ một nữa `”. 

Đúng quá! Mầu chuyện nhỏ kể trên, cách 
đây đã hơn nửa thế ký, nay còn gợi mở một nhận 
thức có giá trị thời sự: Sự nghiệp quan tâm và 
giải phóng phụ nữ nước ta - ở miền núi cũng như 
miền xuôi - phải nhất quán giữa Nói và Làm 
(không phải nói suông, hay nói một đàng làm 


Bào) 


một nẻo); và trong khi làm thì cần hết sức chú ý 
tới những việc thiết thực cụ thể, thậm chí cả 
những việc lắm khi ngỡ như vụn vặt nữa (chứ 
không nên dừng lại ở những việc to tát, dễ thấy, 
dễ báo cáo)... Có thể nói, với Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, việc quan tâm và giải phóng phụ nữ từ lâu 
đã trở thành câu chuyện của tình người. 


60 


ĐIỆN BIÊN PHỦ 
TRONG TẦM NHÌN CỦA BÁC 


Thuộc tỉnh Lai Châu, giữa một vùng rừng 
núi Tây - Bác, gần biên giới Việt - Lào, Điện Biên 
Phủ nằm trên ngã ba của nhiều đường giao thông 
quan trọng, nối liền các tỉnh miền Tây Bắc nước 
ta và đi Lào. Bởi vậy, có thể khẳng định Điện 
Biên Phủ có vị trí chiến lược quân sự hết sức lợi 
hai đối với toàn bộ chiến cuộc Đông Dương. 

Được sự giúp đỡ của đế quốc Mỹ, năm 
I953, thực dân Pháp đã xây dựng tại Điện Biên 
một tập đoàn cứ điểm quân sự với kết cấu chặt 
chẽ, phòng ngự cẩn mật, vũ khí tối tân, và quân 
số tập trung tại đó lên tới 16.200 tên. Âm mưu 
của chúng là thu hút quân chủ lực của ta vào 
chiến trường Điện Biên, từ đó mà xoay chuyển 
tình thế khốn quẫn của giặc Pháp trên khắp chiến 
trường Đông Đương lúc bãy giờ. 


61 


Vào tháng 12-1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
chủ trì Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng, 
ra quyết định tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện 
Biên Phủ. Sau gần 4 tháng gấp rút chuẩn bị, ngày 
13-3-1954, bộ đội Cụ Hồ bát đầu nổ súng tấn 
công. Sau 55 ngày đêm liên tục chiến đấu mưu 
trí, quả cảm, đầy hy sinh, vào chiều ngày 7-5- 
1954, lá cờ Quyết chiến quyết thăng của quân ta 
đã hiên ngang cắm trên nóc hầm sở chỉ huy của 
địch. Tướng Đờ Cát ra hàng, một vạn sáu ngàn 
tên giặc bị giết và làm tù binh. Quân ta toàn 
thắng ở Điện Biên Phủ! 

Là vị “Tổng tư lệnh tối cao” của toàn quân, 
của cả đân tộc, chỉ sau chiến thắng Điện Biên 
Phủ 5Š ngày, ngày 12-5-1954, Bác Hồ sáng tác 
bài thơ “Quán ra toàn thắng ở Điện Biên”. Bút 
pháp ở bài này gần với báo chí nhưng tâm hồn 
người viết thì đầy hào sảng. Đây là đoạn thơ 
CuỐi: 

Thế là quân ta đã toàn thắng 
Toàn thắng là vì rất cố gắng 
Chiến sĩ viết thư lên Bác Hồ 


62 


XIn Bác vui lòng mà nhận cho 
Món quà chúc thọ sinh nhật Bác 
Chúng cháu cố gắng đã sắm được! 

Sử liệu còn cho chúng ta biết: Đáp lại tấm 
lòng các chiến sĩ Điện Biên, cũng trong ngày 12- 
5 này, Bác Hồ gửi thư tới toàn thể cán bộ và 
chiến sĩ ở khắp mặt trận Điện Biên Phủ. Người 
nhắc nhở không được chủ quan khinh địch, phải 
luôn sẵn sàng chiến đấu để giành thắng lợi hơn 
nữa. Và Người hứa sẽ tặng thưởng cho các cán 
bộ, chiến sĩ tham gia chiến dịch Điện Biên huy 
hiệu “Chiến sĩ Điện Biên”. Đối với bộ đội mình 
thì thế, còn đối với binh sĩ Pháp trong đó có 
nhiều thương binh, thái độ, quan điểm của Bác 
như thế nào? Điều này, Bác Hồ viết rõ trong loạt 
bài báo mang tên “ÄM#ẩu chuyện Điện Biên” 1n 
gần như liên tục trên 6 số Báo Cu quốc vào cuối 
tháng 5 đầu tháng 6 năm 1954: “Ta tiêu diệt và 
bắt sống hơn 16.000 bình sĩ Pháp, trong đó có 
độ ]000 thương bình. Khắp thế giới đêu biết 
Chính sách nhán đạo của ta đối với thương bình 
(và tù binh) địch ”. Tà thì vậy, còn bọn chỉ huy 
địch đối với thương bình Pháp thì thế nào? Trong 


63 


loạt bài báo vừa nêu, có đoạn Bác vạch trần chân 
tướng dã thú, vô nhân đạo của quan thầy chúng, 
vào thời điểm chót: "Hãng thông tấn U.P Mỹ (7- 
3) viết: Hơn 1000 thương binh quần quại dưới 
hâm tối đen và ngạt thở, bên cạnh sở chỉ hụuy 
Pháp... Đến phút cuối cùng, tướng Đờ Cát đã ra 
lệnh cho súng lớn bắn vào sở chỉ huy”!? 

Sau 50 năm bôn ba đó đây tìm đường cứu 
nước, làm nên Cách mạng tháng Tám và chiến 
thắng Điện Biên Phủ, tháng 6 năm 1957, lần đâu 
trở về thăm quê hương Nghệ An, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh có dịp nói chuyện với Hội nghị đại 
biểu nhân dân tỉnh nhà. Bài nói có đoạn: “Trong 
kháng chiến, tính nhà đã có hơn vạn thamh 
miên vào bộ đội, hơn l vạn 3 ngàn dân quân diu 
kích, hơn l triệu dân công phục vụ kháng chiến 
trong đó có 96 đơn vị và cá nhân đã có thàmh 
tích về vang, được Chính phủ khen thưởng ”. Vìà 
Bác đã trân trọng ghi nhận: “Do sự đoàn kết và 
cố gắng ấy mà tỉnh ta đã sóp một phần xứng 
đáng vẻ vang cho cuộc kháng chiến thắng lợn. 
Cả thế giới đều nghe tiếng, kính phục nhân dân 
ta!”. 


64 


Kháng chiến ba ngàn ngày 

Không đêm nào vui bằng đêm nay 

Đém lịch sứ, Điện Biên sáng rực 

Trên đất nước, như huân chương trên ngực 

Dứn tộc ta, dán tộc anh hàng 

Điện Biên vời vơi nghìn trùng 

Mà lòng bốn biển nhịp cùng lòng 1a... 

(Tố Hữu - Hoan hô chiến sĩ Điện Biên) 

Chiến tháng Điện Biên Phủ trong niềm hân 
hoan của cả dân tộc ta, trong tầm nhìn của Bác 
Hồ cũng như của những người có lương tri trên 
kháp hành tình vẫn là một tất yếu lịch sử, một sự 
kiện mà tâm vóc, ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi 
một đất nước, một giai đoạn. Có lẽ bởi thế, nên 
Điện Biên Phủ - Hồ Chí Minh - Võ Nguyên Giáp 
đã và mãi mãi còn là đề tài thời sự đầy hào hứng, 
đối với nhiều thế hệ người Việt Nam và bè bạn 
thế giới! 


65 


BÀI BÁO NÊU GƯƠNG 
MỘT LIỆT SĨ CỦA XỨ NGHỆ 


Đấy là Anh hùng - Liệt sĩ Phan Đình GIót. 
Anh sinh năm 1922, quê làng Vĩnh Yên, nay 
thuộc xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, Hà 
Tĩnh. Gia đình anh sống rất nghèo, cha mất sớm, 
năm 13 tuổi anh Giót phải đi ở để kiếm sống. 
Năm 1950, anh vào bộ đội chủ lực, tham gia 
đánh đồn Tràng Bạch, quốc lộ 18; bị thương 
nặng anh vân xin ở lại chiến đấu, tiếp tục tham 
gia chiến dịch Trung Du (1950), rồi chiến dịch 
Hoà Bình (1951), hoạt động trong vùng địch 
chiếm dưới chân núi Ba Vì. 

Cuối năm 1953, Phan Đình Giót lên Tây Bắc 
tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Là tiểu đội 
phó bộ binh, đại đội 58 (thuộc tiểu đoàn 428, 
trung đoàn 141, Đại đoàn 312), vào chiều 13-3- 
1954, anh Giót cùng đại đội 5§ mở đường máu 
66 


để tấn công cứ điểm Him Lam. Tại đây, anh đã 
chiến đấu rất mưu trí, quả cảm, và hy sinh anh 
dũng, để lại hình ảnh bất tử: Lấy thân mình lấp 
kín lỗ châu mai của địch, đập tắt được hoả điểm 
nguy hiểm nhất, tạo cơ hội cho đồng đội tiêu diệt 
øon cứ điểm Him Lam! 

Ngày 31-8-1955, Phan Đình Giót được truy 
tạng Huân chương Quân công hạng Nhì và danh 
hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. 
Nhưng trước đó, trên Báo Nhán Đán ra ngày 20- 
II-I954, Bác Hồ đã có bài báo “Nhớ người 
chiến sĩ anh hàng”. Mở đâu, Bác viết: “Trong 
lúc vui mừng Thủ đô giải phóng, chứng ta càng 
nhớ đến công lao của bộ đội tạ, nhớ đến những 
chiến sĩ anh hàng đã hy sinh vì nhân dân, vì Tổ 
quốc. Đây là một trong trăm nghìn sương oanh 
liệt tở rõ tỉnh thân anh dũng của bộ đội ta... `. 

Rồi, với lối viết giản dị, hàm súc, xúc động, 
tác giả bài báo nhác lại cho “người hôm nay” 
cảnh ngộ, những chiến tích của liệt sĩ Phan Đình 
Giót, đặc biệt là trận đánh tiêu diệt cứ điểm Him 
Lam - Điện Biên Phủ. Và để kết thúc bài viết chỉ 
hơn 400 chữ này, Bác tái hiện lại những hình ảnh 


67 


hào hùng, đồng thời làm thơ lấy Kiều vừa ghi 
nhận, vừa nhắc nhở xa gần: “Trong khói lửa nghỉ 
ngút, bộ đội ta đã nghiêng mình trước đồng chí 
Giót, vị anh hùng đã hy sinh oanh liệt để mở đầu 
cuộc đại thắng ở Điện Biên Phủ mà tiếng tăm đã 
vang lừng khắp thế giới. 

Hy sinh vì nước là thơm 

Những phường giá áo túi cơm sá gk!” 

Bút danh C.B được ký dưới bài “Nhớ người 
chiến sĩ anh hàng ” in năm 1954. Hắn phải nhiều 
năm sau đó nữa, nhiều người trong chúng ta mới 
vỡ nhề: C.B chính là một trong hơn 100Ó bút danh 
của Nhà báo Hồ Chí Minh!. 


68 


CÁC CHÁU MỒ CÔI 
TRONG TÌNH THƯƠNG BÁC HỒ 


Tình cảm giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với 
thiếu niên, nhi đồng Việt Nam và thế giới, nếu 
kể ra thì không có bút giấy nào tả cho hết! Tình 
cảm Bác giành cho các cháu mồ côi, không nơi 
nương tựa, lại càng có nét đặc biệt. 

Sử sách còn ghi ngày 7-I1-1946, Bác Hồ ra 
thông báo cho toàn dân về việc nhận con của các 
liệt sĩ về làm con nuôi. Đấy là một nghĩa cử cao 
quý góp phần động viên các chiến sĩ yên tâm ra 
trận. Bác còn đích thân đến thăm các cháu mồ 
côi có hoàn cảnh đặc biệt, vào buổi sáng ngày 
31-1-1957 (tức ngày mồng Một Tết năm Đinh 
Đậu). Sau khi thăm và chúc Tết một số gia đình 
cơ SỞ cách mạng ở thôn Phú Gia, xã Phú 
Thượng, Từ Liêm; thăm và chúc Tết một số đơn 
vị báo vệ Thủ đô, Người đã đến thăm Trại trẻ mồ 


69 


côi mang tên Kim Đông tại xã Biên Giang, 
huyện Thanh Oai, Hà Đông (nay là tỉnh Hà Tây). 
Nơi đây nuôi nấng dạy đỗ gần 500 trẻ mồ côi 
không nơi nương tựa. Bác Hồ vào xem cặn kế 
nơi nghỉ ngơi, ăn học của các cháu, khu bếp, 
phòng ăn của trại. Người căn dặn anh chị em cấp 
dưỡng phải cố gắng giữ vệ sinh, chăm diệt ruồi, 
lau rửa bàn ăn cho sạch sẽ. Bác đi thăm ruộng 
mía, vườn xu hào do các cháu tự trồng quanh 
trại. Người có phần bằng lòng về những thành 
tích học tập, sản xuất và tiết kiệm của các cháu. 
Được biết các cháu mồ côi đều có áo ấm, Người 
phấn khởi. Đứng trước đàn cháu ríu rít, nô đùa 
vây quanh mình, Bác đã chia quà, rồi không 
quên chúc các cháu một năm mới biết đùm bọc 
thương yêu nhau, chăm học chăm làm, ăn ở sạch 
sẽ. góp sức nhỏ của mình cho đất nước... 

Trong chuyến thăm trại trẻ mồ côi mang tên 
km Đồng lần này, có mấy mầu chuyện đã được 
.aà văn Sơn Tùng kể lại rất cảm động, trong 
cuốn sách Hoa râm bụi (NXB Thanh Niên - 
099). Xin được ghi lại đây giùm bạn đọc. 


Máu chuyện thứ nhất: Ngay từ phút đặt 


7q) 


chân đến cổng trại, nhìn bờ rào dây thép gai, 
trong mát Bác Hồ đã hiện lên sự nhức nhối. 
Giọng nhẹ nhàng nhưng trách móc, Bác nêu thắc 
mắc với các cán bộ phụ trách: 

- Đây là nơi nuôi day các cháu mồ côi, được 
mang tên Liệt sĩ Kim Đồng. Sao các cô các chú 
lại rào dây thép gai như một nhà tù thế này? 

Chú Thuận thưa: 

- Da thưa Bác, cơ ngơi của chế độ cũ để lại 
đây a! 

Bác lắc đầu: 

- Các cô các chú phải tháo gỡ đám dây thép 
gai ngay! Chế độ cũ nhóm các cháu vào đây, 
chúng ta thì phải nuôi dạy vì tương lai của các 
cháu! 

Mầu chuyện thứ hai: Bác đi vào từng căn 
phòng ở, phòng ăn, phòng học, nơi các cháu vui 
chơi. Bác khen: “Được cái gọn gàng, ngăn nắp, 
sạch sẽ, nhưng còn... - Bác hỏi cán bộ phụ trách 
tra - còn thế nào, các cô các chú có biết 
không?”. 


7] 


Mọi người nhìn Bác, vừa xúc động vừa lúng 
túng. Rồi chú Thuận mạnh dạn đáp: 

- Thưa Bác, các cháu ở trại còn chật chội ạ? 

Bác Hồ mim cười: 

- Chú nói mới đúng một phần nhỏ thôi. Đối 
với các cháu mồ côi, điều lớn nhất là phải bù đắp 
tình thương. Các cháu đã không còn bố, mẹ thì 
các cô các chú ở đây là bố là mẹ của các cháu. 
Các cô các chú nuôi dạy các cháu phải đem cả 
tấm lòng làm me, làm cha mà cư xử, mà săn sóc, 
mà dạy bảo. Bác thấy ở đây, đối với các cháu, 
còn cái vẻ “trại lính”, thiếu cái ấm áp của gia 
đình. Dạy cho các cháu vào khuôn phép, sống có 
kỷ luật, trật tự là đúng. Nhưng không được để 
các cháu mất cái hồn nhiên, mất cái tươi vui, 
thoải mái. Đừng biến các cháu thành các “ông 
cụ non”. Các cô các chú phải làm sao cho các 
cháu thấy Trại trẻ mồ côi Kim Đồng là gia đình 
của các cháu, đi xa các cháu thấy nhớ, lúc Ở các 
cháu vui. Được như vậy thì cần gì phải rào dây 
thép gai, phải canh phòng nghiêm ngặt với các 
cháu?! 


T2 


Mẩu chuyện thứ ba: Sau khi căn đặn các cô 
chú trông nom Trại trẻ mồ côi, đột nhiên Bác Hồ 
lai hỏi: 

- Những cháu kém có nhiều không? 

- Thưa Bác, còn nhiều lắm a!. 

- Nhiều là bao nhiêu? 

Đồng chí phụ trách trại hơi bối rối, Bác nói 
ngay: 

- Quản lý các cháu thì cần biết cụ thể từng 
cháu một, biết chắc chán cái hay, cái dở của mỗi 
cháu. Như vậy thì việc dạy đỗ mới có kết quả tốt 
được! 

Bác bảo chú Thuận đứng bên: 

- Chú cho Bác gặp cháu nào yếu kém nhất 
trại 

Em Quốc khoanh tay đứng trước Bác. Bác 
cúi xuống vuốt ve nhè nhẹ tóc em. Rồi Bác hỏi: 

- lên cháu là gì? 

- Thưa Bác, tên cháu là Quốc “1úi” ạ! 

Bác nhìn em, ái ngại: 


73 


- AI đặt cho cháu cái tên ấy? 

- Dạ thưa Bác, các bạn gọi cháu thê ạ. 

- Vì sao các bạn gọi cháu là Quốc “lút”? 

- Thưa Bác... cháu... cháu hay trốn trai. Cháu 
chui qua hàng rào, lủi vào các ngõ phố a!. 

- Sao các cháu không chịu Ở trong trại, mà 
lại hay trốn ra bên ngoài? 

- Thưa Bác... ở trong trại khổ cực lắm ạ! 

- Khổ cực như thế nào? 

- Dạ, chúng cháu bị gò bó đủ thứ ạ? 

- Cháu nói rõ sự gò bó như thế nào cho Bác 
nghe? 

- Thưa Bác... 

Em Quốc nhìn Bác Hồ mà nước mắt trào ra, 
nghẹn ngào không nói nên lời. Bác xoa đầu em. 
Bác đã thấu hiểu tất cả cho dù Quốc chưa nói ra 
được những điều em muốn thưa với Bác. Bác 
khuyên Quốc: “ “Từ nay, cháu phải phấn đấu bỏ 
. Nước 


cái tên “lủ1”, chỉ giữ lại cái tên Quốc...!” 
mặt càng giàn giụa trên hai má em. Đoạn, Bác 


74 


Hồ âu yếm cầm tay em Quốc cùng đi ra chỗ cả 
trại đang tập hợp. 

Ngày 31-1-1957 ấy mãi mãi trở thành một 
ngày đáng nhớ của cán bộ, nhân viên Trại trẻ mồ 
côi Kim Đồng, là dấu ấn không phai mờ trong 
đời mỗi cậu bé cô bé của trại. Giữ đúng lời hứa 
hôm nào, ngày 21-I-I966, tức ngày mồng một 
Tết năm Bính Ngọ, Chủ tịch Hồ Chí Minh trở lại 
thăm, chúc Tết Trại trẻ mồ côi Kim Đồng một 
lần nữa... Đã đành, là với thiếu niên nhi đồng của 
nước Việt Nam còn nhiều gian nan, khốn khó thì 
cháu nào Người cũng thương yêu như nhau, đối 
xử, lo toan như nhau, nhưng đối với các cháu mồ 
côi không nhà không cửa, thiếu thốn tình thương 
yêu, che chở của cha mẹ, người thân trong gia 
đình, thì tấm lòng của Bác luôn có nét đặc biệt 
hơn, âu đó cũng là điều dễ hiểu, bởi : “Người là 
Cha, là Bác, là Anh /¡ Quả tim lớn lọc trăm dòng 
máu nhỏ ` (thơ Tế Hữu). 


4o) 


“TÔI NÓI THẬT, 
CÓ MẤT LÒNG KHÔNG” 


Sau hơn 50 năm xa cách quê hương xứ Nghệ, 
kể từ lúc ra đi tìm đường cứu nước, ngày 14-6- 
1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về thăm quê thăm 
lại ngôi nhà của mình tại Làng Sen, tiếp xúc với bà 
con lối xóm, sau đó Người xuống Vịnh, nói chuyện 
với hơn 3.000 đại biểu, nhân dân tỉnh Nghệ An. 
Sang ngày hôm sau, Bác nói chuyện với Hội nghị 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh. 

Phần đầu bài nói, Bác Hồ thay mặt Trung 
ương Đảng và Chính phủ gửi lời chào thân ái tới 
cán bộ, nhân dân Hà Tĩnh, đồng thời nói rõ 
những đóng góp của địa phương những năm 
kháng chiến chống Pháp và thời gian đầu hoà 
bình trên miền Bắc. Những đóng góp xuất sắc 
này đã làm cho “nhân đán các nước bạn và 
nhân dân yêu chuộng hoà bình thế giới càng 
kính phục dân Việt Nam, trong đó nhân dân Hà 
Tĩnh cũng về vang”. Điều muốn nói, ở bài báo 
nhỏ này, là ý kiến của Bác về những khiếm 


76 


khuyết và hướng khắc phục mà Người ân cần và 
hết sức thẳng thăn chỉ ra. 

Khi Bác hỏi: “Các đại biểu có muốn nghe tôi 
nói những khuyết điểm không”, thì cả hội trường 
đồng thanh đáp: “Có g!”. Bác hỏi tiếp: “%au 50 
năm, lần đầu tiên tôi trở lại Hà Tĩnh. Tôi là 
khách, tôi nói thật, có mếch lòng không”. Cả hội 
trường đồng thành đáp: “Không ạ!". Thế rồi, Bác 
đã chỉ ra trước hội nghị 4 khuyết điểm sau đây: 

I. Đồng bào nông thôn, nhất là nông dân lao 
động, chưa đoàn kết chặt chẽ, đó là khuyết điểm 
quan trọng; 

2. Ý thức bảo vệ của công còn kém; 

3. Một số đồng bào chưa thật sốt sắng đóng 
thuế nông nghiệp đúng kỳ hạn; 

4. Nhân dân nói chung, cũng như nhân dân 
Hà Tĩnh nói riêng, có một truyền thống tốt đẹp, 
nhưng hiện nay về thuần phong mỹ tục bị kém sút. 

Muốn khắc phục sớm những khuyết điểm 
nêu trên, Bác Hồ chỉ ra 7 nhiệm vụ, trong đó 
nhiệm vụ “Đoàn kết" được đặt lên vị trí hàng 
đầu, khi đất nước ta bị chia cắt, miền Nam còn 
dưới chế độ Mỹ ngụy. Người nói: “Đoàn kết 


tự 


chặt chế thành một khối thống nhất. Phải đoàn 
kết giữa lương và giáo, giữa quản và dân, giữa 
miền Bắc và miền Nam”. Tiếp theo là việc 
chống lụt, chống hạn; tăng g1a sản xuất; sẵn sàng 
đóng thuế, trả nợ và tích cực bán nông sản cho 
Chính phủ; bảo vệ tài sản Nhà nước; đề cao kỷ 
luật trong sản xuất và công tác; cuối cùng là cô 
găng hơn nữa về bình dân học vụ. 

Một điểm rất nhất quán trong phương pháp 
tư tưởng của Hồ Chí Minh là nhìn nhận sự việc, 
con người một cách toàn diện, cụ thể, và bao giờ 
cũng đề ra được phương hướng giải quyết thoả 
đáng những vướng mắc. Thấy mặt tốt đẹp, đóng 
góp nhưng quyết không che đậy mặt chưa tốt. 
tiêu cực. Chỉ ra mặt xấu, thì không phải để bi 
quan chán nản boặc làm ngơ, mà phải tích cực 
khác phục cùng tiến bộ... Bài nói của Bác với Hội 
nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh 
năm nào, còn gợi mở cho nhiều thế hệ cán bộ hai 
tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh bài học đắt giá về cái 
tâm đối với dân với nước, về sức mạnh đoàn kết 
và năng lực chỉ đạo sát sao, thắng thắn, luôn yêu 
cầu cao của người lãnh đạo đối với các phong 
trao cách mạng trên quê hương... 


78 


BÁC HỒ NÓI CHUYỆN VỚI 
CÁN BỘ PHỤ TRÁCH THIẾU NHI 


Tại Thủ đô Hà Nội, vào ngày 19-2-1959, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến dự và có bài nói 
chuyện khá dài (752 chữ, nên nhớ, những khi 
thật cần thiết, Người mới nói hoặc viết dài như 
thê) với Hội nghị các cán bộ phụ trách thiếu nhì 
toàn miền Đắc. 

Mở đầu bài nói, Bác khẳng định ngay vị trí, 
vai trò của công tác giáo dục thiếu nhi trong chế 
độ mới: “Công tác giáo dục thiếu niên, nhỉ đồng 
rất quan trọng, đó là nhiệm vụ đào tạo thế hệ 
Iương lai cho Tổ quốc”. Nhiệm vụ “rất quan 
trọng” đó đặt lên vai nhiều người, nhiều cơ quan 
đoàn thể nhưng trực tiếp, có nhiều ảnh hưởng lại 
là các anh chị phụ trách thiếu nhi. Nghe báo cáo, 
Bác được biết các thiếu nhi miền Bắc có điểm tốt 
như biết đoàn kết, ham học tập, ham lao động, 


TỌ 


trong sạch và thật thà. Đấy, theo Bác không phải 
thành tích của riêng các cháu, mà đấy còn là 
“thành tích của các cô chú, của gia đình và nhà 
trường”. Tuy thế, trong bối cảnh đất nước ta còn 
bị chia cát, miền Bác còn nghèo nàn, lạc hậu, 
nền giáo dục mới còn sơ khai nên tất cả còn phải 
cố gắng phấn đấu rất nhiều nữa! Bác thấy được 
“phần tích cực”, đồng thời còn thấy rõ “những 
khuyết điểm, nhược điểm” của phong trào thiếu 
nhi... Vậy nên, Người kịp thời đề xuất một số 
yêu cầu đối với cán bộ phụ trách thiếu nhi, về 
mục đích, đối tượng và phương pháp tiến hành 
trong quá trình tiếp cận để giáo dục các cháu nên 
người. Bác nói: “Đối với trẻ em, phải giáo dục 
thế nào cho các cháu biết đoàn kết, ham học, 
ham làm, nhưng phải làm sao cho các cháu giữ 
được tính chất của trẻ con. Phải làm sao cho trẻ 
em có kỷ luật nhưng vân vui về. hoạt bát chứ 
không phải khúm núm, đặt đâu ngồi đây”. Ở 
khía cạnh giáo dục thiếu nhi để vừa giữ được kỷ 
luật lại vừa hồn nhiên, vui vẻ thì hình như “có 
vấn đề”, Bác nói bổ sung: “Khi giáo dục phải 
thiết thực, không làm cho các cháu thành những 


S0 


“con vet”, làm sao cho các cháu khi chơi là 
được học, mà trong khi học vui về như được 


ĐI 2) 


chơi 

Mãi tới những năm pần đây, chúng ta mới 
nhận thức hết vai trò kết hợp - không thể vắng 
thiếu một thành tố nào - giữa gia đình, nhà 
trường và xã hội trong giáo dục tr1 thức cũng như 
nhân cách toàn điện cho các cháu. Thực ra, từ 
hơn nhiều năm về trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
khi nói chuyện với cán bộ phụ trách thiếu nhị, 
Người đã tha thiết đề cập tới: “Giáo đục thiếu 
niên, nhỉ đồng là trách nhiệm của các cô, các 
chú, của gia đình, của nhà trường, của đoàn thể, 
của xã hội. Trẻ em trong như tấm gương, cái tốt 
dễ tiến? thu, cái xấu cũng dễ tiến? thu. Nếu nhà 
trường dạy tốt nhưng øia đình dạy ngược lại, sẽ 
có ảnh hưởng không tốt đến trẻ em và kết quả 
cũng không tốt. Cho nên, muốn giáo đục các 
cháu thành người tốt, nhà trường, đoàn thể, gia 
đình, xã hội đêu phải kết hợp chặt chế với 
nhau `. 

Nói rộng ra là thế, nhưng đối tượng bài nói 
của Bác lúc bấy giờ là cán bộ phụ trách thiếu nhi, 


SÏ 


thì cuối cùng Người cũng phải tập trung vào họ; 
động viên họ, đồng thời cũng giao trách nhiệm 
cho họ. Người nói: “Các cô, các chú làm tròn 
được nhiệm vụ sẵn sóc, giáo dục các cháu, thành 
lớp người tốt của xã hội tương lai, là rất về vang. 
Không phải cứ được đăng báo hay có huân 
chương mới là về vang ”. Nói cần phải đi đôi với 
làm, tránh tình trạng khuyên bảo các cháu một 
đường, còn cán bộ phụ trách thì làm một nẻo, tuỳ 
tiện, không gương mâu, dân tới hậu quả khôn 
lường cho cả phong trào! Sớm nhận ra điều này, 
cuối bài nói, Bác không quên nhắc nhở các cô 
các chú: “Dạy các cháu thì nói với các cháu chỉ 
là một phán, cái chính là phải cho các cháu nhìn 
thấy, cho nên những tấm gương thực tế rất quan 
trọng. Muốn dạy cho trẻ em thành người tốt thì 
trước hết, các cô chú phải là người tốt! `. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là nhà 
cách mạng lớn, nhà văn hoá lớn; nhiều tên tuổi 
trên thế giới còn thừa nhận Bác Hồ là mhà giáo 
dục lớn, có tầm nhìn hết sức xa rộng. Cho đến 
cuối đời, trong Ù¡ chúc Người vẫn đau đáu 
chuyện “con trẻ”, Bác viết: “Bồi dưỡng thế hệ trẻ 


S2 


cách mạng cho đời sau là một việc làm rất quan 
Wroneg và rất cần thiết”. Những lời dạy bảo của 
Bác đối với các cán bộ phụ trách thiếu nhi thuở 
nào thật giản đị, thật khúc chiết, thấm sâu chân 
lý giáo dục truyền thống và hiện đại, dễ hiểu dễ 
làm theo... Tôi nghĩ, Bác đâu chỉ nói cho cán bộ 
phụ trách thiếu nhì nghe?! Các nhà lãnh đạo, nhà 
quản lý giáo dục, nhà giáo, nhà biên soạn sách 
giáo khoa, tất cả những bậc làm cha, làm mẹ... 
cũng đều có thể “đọc” được ở đây không ít “bài 
học” đích đáng cho bản thân! 


83 


“ĐẢNG TA LÀ ĐẠO ĐỨC, 
LÀ VĂN MINH” 


Xem trong sử nước nhà, ai cũng đều được 
rõ: Từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 2 năm 1930, tại 
Cửu Long (Hương Cảng - Trung Quốc) diễn ra 
sự kiện Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản 
ở Việt Nam, trên cơ sở đó thành lập Đảng Cộng 
sản Việt Nam. Hội nghị này có ý nghĩa như một 
Đại hội thành lập Đảng. Cuối Hội nghị, toàn thể 
đại biểu thông qua lời kêu gọi của đồng chí 
Nguyễn ÁI Quốc gửi công nhân, nông dân, binh 
lính, thanh niên, học sinh và toàn thể quần chúng 
bị áp bức bóc lột trong cả nước. 

Như vậy, ngay từ những giờ phút đầu tiên 
chào đời, Đảng ta đã gắn bó số phận, vận mệnh 
của mình với số phận, vận mệnh của quần chúng 
lao khổ, mà người đại biểu phát ngôn ra điều 
thiêng liêng này không ai khác là Bác Hồ. Về 


34 


mối quan hệ giữa Đảng với Dân, Dân với Đảng 
Bác vẫn còn sử dụng hình ảnh “nghìn lực sĩ” và 
“các nhi đồng” trong lời kết thúc buổi ra mắt của 
Đảng Lao động Việt Nam (ngày 3-3-I951). Nhà 
văn Lỗ Tấn (Trung Quốc) có 2 câu thơ nổi tiếng, 
tạm dịch: “Trợn mắt xem khinh nghìn lực sĩ! Cúi 
đâu làm ngựa cho thiểu nhỉ”. Bác giải thích: 
“Nghìn lực sĩ có nghĩa là những kể địch mạnh, 
thí dụ: lũ thực dạn Pháp, bọn can thiệp Mỹ. 
Cũng có nghĩa là những khó khăn, gian khổ. Các 
nhỉ đồng nghĩa là quản chúng nhân dân hiển 
lành, đông đáo. Cũng có nghĩa là những công 
việc ích quốc, lợi nhà. Đảng Lao động Việt Nam 
không sợ kẻ địch nào dù cho chúng hung tợn đến 
mấy, không sợ nhiệm vụ dù nặng nề, nguy hiểm 
đến mày, nhưng Đảng Lao động Việt Nam sẵn 
sàng vui về làm trâu ngựa, làm tôi tớ trang thành 
của nhân dân `. 

Ky niệm 30 năm thành lập Đảng Lao động 
Việt Nam, năm 1960, đánh giá về sự kiện lịch sử 
trọng đại này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: 
“Việc thành lập Đảng là một bước ngoặt lịch sử 
Vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt 


85 


Nam. Nó chứng tỏ rằng giai cấp vô sản ta 
trưởng thành và đu sức lãnh đạo cách mạng `. 
Trong lời khai mạc lẽ kỷ niệm này, Bác có mấy 
câu thơ: 


Đảng ta vĩ đại nhĩ Điền rộng, nhì Húi cao 


Ba mươi năm phấn đấu và thắng lợi biết 
bao nhiêu tình 
Đăng ta là Đạo đức, là Văn mình 
Là thống nhất độc lập, là hoà bình ấm no 
Công ơn táng thật là to 
Ba mươi năm lịch sử Đảng là cá một pho 
lịch sử bằng vàng! 
Bài thơ, theo tôi, nêu 2 ý chính: đánh giá 
công lao của Đảng và chỉ rõ bản chất tốt đẹp của 
Đảng, đồng thời đó cũng là phương châm, mục 
đích phấn đấu lâu dài của Đảng ta. Khi đánh giá 
những “phấn đấu” và “thăng lợi” của Đảng, Bác 
so sánh với biển rộng, núi cao, với “một pho lịch 
sử bằng vàng”. Tuy vậy, người nghe người đọc 
rất tâm đắc cụm từ Bác dùng: “biết bao nhiêu 
tình”. Cuối cùng, vẫn là cái tình - tình Đảng với 


S6 


đân, tình đồng chí trong cùng Đảng với nhau, 
còn là cái tình giữa các Đảng anh em, bầu bạn 
trong một phe, cùng mội thời đại không mấy yên 
bình. Hai câu: “Đảng ta là Đạo đức, là Văn 
mình /¡ Là thống nhất độc lập, là hoà bình ấm 
o ” đã khát quát cả bản chất, lẫn mục tiêu phấn 
đấu lâu dài của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hai 
vế ĐẠO ĐÚC và VĂN MINH phải luôn đi liền 
kể với nhau, góp phần tôn tạo cho nhau để một 
đảng được trường tồn. Một đảng có Đạo đức mà 
cổ hủ, lạc hậu, dân tình đói kém thì rõ ràng 
không được rồi. Ngược lại, một đảng chỉ chú 
trọng Văn minh, chú trọng những tiến bộ vật 
chất đề hưởng thụ, xa hoa trong khi kém cỏi về 
đạo đức, xa rời những tiêu chuẩn đạo lý truyền 
thống tốt đẹp của dân tộc, thì sớm muộn đảng đó 
cũng sẽ bị nhân dân và lịch sử đào thải. Bác 
kháng định: “Đảng f4 là Đạo đức, là Văn 
mình ”. Bàn chất của Đăng ta là vậy, 30 năm qua 
đã vậy, và phải làm sao để mãi về sau, Đảng ta 
vẫn giữ được Đạo đức Văn minh như vậy! Câu 
tiếp theo, Bác chỉ rõ hơn, Đảng ta còn là nhờ 
“Thống nhất, độc lập, hoà bình, ấm no”. Các 


Š7 


thành tố này không tách rời nhau, ao điều kiện 
cho nhau, tuy thế có khi đất nước thing nhất, độc 
lập, hoà bình rồi mà nhân dân vẫn chưa được ấm 
no? Nhận thức sâu sắc vấn đề này, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, ngay từ năm 1946, trong bài phát biểu 
tại cuộc họp đầu tiên của Uỷ ban nghiên cứu kế 
hoạch kiến quốc, đã nhấn mạnh “Chúng ta 
tranh được tự do, độc lập rồi mà dân cứ chết đói, 
chết rét, thì tự do độc lập cũng không làm gì. 
Dân chỉ biết rõ giá trị của tự do, của độc lập khi 
mà dân được ăn no, mặc đủ”. Đánh đổ giặc 
ngoại xâm đã khó, làm cho dân “nc ấm” thì theo 
Bác Hồ, còn khó hơn. Biết thế, đề Đảng lường 
hết sức mình, cố gắng hơn nữa, và không bao giờ 
được chủ quan. Nói chuyện với cán bộ, đảng 
viên hoạt động lâu năm (ngày 9-12-1961), Bác 
nhắc nhở: “Trước đây, Đảng ta tổ chức đánh 
Tây, đánh Nhật rất gian nan cực khổ. Nhưng so 
với trước, công việc bây giờ khó khăn hơn, phức 
tạp hơn. Bây giờ, Đảng ta phải làm nhiều 
chuyên : xây dựng nhà máy, xây dựng hợp tác xã, 
làm sao cho người nông dân, người công nhân 


S5 


ăn no, mặc ấm, làm sao cho nước càng mạnh, 
dân càng ngày càng giàu... `. 

Nhờ có Đạo đức - Văn minh, Đảng ta mới 
từng bước vững chác dẫn dắt nhân dân ta đi tới 
bến bờ của thống nhất, độc lập, hoà bình, no ấm 
và Đảng ta mới ngày càng thật sự là Đảng của 
Đạo đức - Văn minh. Tôi cho rằng, cái hay cái 
sâu thẫm trong 2 câu thơ của Bác chính là ở chỗ 
này. Bởi thế, chỉ cần một lối diễn đạt nôm na, 
gần như nói, mà hàng triệu người dân và cán bộ 
đã nhập tâm, thành câu nói đầu cửa miệng của 
HỘ... 

Còn nhớ ngày 19-5-1999, tại Hội trường Ba 
Đình - Hà Nội, Đảng và Nhà nước ta tổ chức mít 
tình ký niệm 109 năm sinh Chủ tịch Hồ Chí 
Minh và 30 năm thực hiện DI huấn của Người. 
Tại đây, đã có bài diễn văn được xem là một cái 
mốc quan trọng, phát động cuộc vận động lớn về 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để Đảng ta nói 
chung, mỗi đảng viên nói riêng mãi mãi giữ 
được ven toàn phẩm chất Đạo đức và Văn minh 
đã từng đánh đổi băng mô hôi và máu của mình!. 


S9 


LÀM CHỦ TỊCH NƯỚC 
KHÔNG PHÁI LÀM VUA 


Nhiều cán bộ lão thành và nhân dân Nghệ 
An còn nhớ mãi mầu chuyện cảm động sau đây. 
Ngày 8-12-1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong 
chuyến thăm quê hương lần thứ 2, đã về thăm xã 
Vĩnh Thành (Yên Thành), một xã có phong trào 
trồng cây tốt. Tại một ngọn đồi thấp, Bác đứng 
nói chuyện với cán bộ và nhân dân. Trời gần 
trưa, tuy đã sang mùa đông mà náng vùng Nghệ 
còn khá gay gắt. Nhìn Bác đứng giữa nắng, ai 
cũng băn khoăn mà thương Bác. Đồng chí chủ 
tịch huyện Yên Thành cử người tìm mượn được 
chiếc ô, định giương lên che nắng cho Bác. 
Bông, Bác quay lại hỏi: 

- Thế, chú có đủ ô che cho tất cả đồng bào 
không? Thôi, cất đi! Bác có phải là vua đâu? 

Người tự khẳng định mình không phải là 


90 


“vua”, làm Chủ tịch nước dứt khoát không phải 
làm vua một nước, làm một “ông quan liêu” bắt 
dân phải nghe lệnh của mình, phải hầu hạ mình! 
Trong tài liệu “Cẩn tẩy sạch bệnh quan liêu 
mệnh lệnh ” viết ngày 2 tháng 9 năm 1951, Bác 
Hồ đã “kê đơn” cách chữa bệnh ấy. Theo Bác, thì 
có một nguyên tắc là đi đứng đường lối nhân 
đân, và 6 điều là: 1. Đặt lợi ích nhân dân lên trên 
hết; 2. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân; 3. Việc gì 
cũng bàn với nhân dân, giải thích cho nhân dân 
hiểu rõ: 4. Có khuyết điểm thì thật thà tự phê 
bình trước nhân dân, và hoan nghênh nhân dân 
phê bình mình; 5. Sẵn sàng học hỏi nhân dân; 6. 
Tự mình phải làm gương mẫu Cần - Kiệm - 
Liêm - Chính để nhân dân noi theo. 

Câu chuyện Bác Hồ về thăm xã Vĩnh Thành 
năm ấy, đến nay những cử chỉ và lời nói của 
Người vẫn còn tươi mới, trường tồn như màu 
xanh cây trái quê ta! 


0Ị 


AI GIÚP MÌNH MÔ)CHÚỨT 
CŨNG KHÔNG ĐƯỢCQUÊN ƠN 


Người lrung Hoa có câu chm ngôn: “Đen 
việc làm dạy người thì người ta teo. Chủ đem lời 
nói mà dạy người, thì người r không phục `. 
Nhiều quan khách nước ngoài, án bộ, chiến s1, 
đồng bào ta có dịp gặp Bác Hồgần gũi và làm 
việc với Bác đều có chung nhậ: xét: Người nói 
ít, nhưng làm nhiều; có những ấn đề thuộc về 
đạo đức, Người chỉ lặng lẽ làr mà không nói 
đến bao giờ. Mầu chuyện sau,à một trong vô 
vàn dẫn chứng “làm mà không ói” của Bác. 

Gân Tết Nguyên Đán năm ứ Ti, 1965, Bác 
Hồ gọi một đồng chí chiến sĩ ảnh vệ lên gặp 
Người. Chỉ vào trong chậu nướccÓó 2 con cá mè 
- mỗi con nặng chừng 2kg, do Éc nuôi - Người 
ôn tồn dặn: “Chú đem 2 con cá ny đến tặng chú 
Trần Vĩnh Xương, Giám đốc hà máy Cơ khí 


k2 


Bộ Nội thương, giúp Bác”. Người cảnh vệ hiểu 
ra ngay, liền hỏi lại: “Thưa Bác, có phải cái ông 
Xương đã thiết kế chiếc giường của Bác?”. Bác 
øật đầu, rồi ra hiệu cho đồng chí cảnh vệ đi làm 
nhiệm vụ. Trần Vĩnh Xương là người thợ đã theo 
yêu cầu của Bác “sáng tác” ra một kiểu giường 
đơn giản, tiện lợi: Giường rộng l,22m, không 
chạm trổ gì, 4 chân hơi xoãi ra, trên lát một tấm 
øố mộc khi cần có thể trải chiếu nằm, rất mát. 
Bác Hồ thường nằm trên chiếc giường này để 
suy nghĩ, đọc sách báo, ngắm cây cỏ, đất trời... 
Ít lâu sau, nhân một buổi được gần Bác cùng tâm 
sự, người cảnh vệ nói: “Thưa Bác, ông giám đốc 
ấy làm chiếc giường là làm theo chức trách phân 
công. Chứ có phải Bác nhờ riêng đâu, mà mình 
phải đem cá tặng người ta?” Bác ngẩng đầu lên, 
hơi ngạc nhiên. Đồng chí hiểu ra, vội thành thực 
thốt lên: “Cháu xin lỗi Bác!” 

Thế đấy. Đối với người Công dân Hồ Chí 
Minh, cũng như với Chủ tịch Hồ Chí Minh, ai 
øiúp đỡ mình, dù chỉ một chút xíu thôi, cũng 
không được phép quên ơn! 


ào 


ĐÓN BÁC VÀ ĐƯỢC BÁC ĐÓN 


Chuyên cũ còn kể lại rằng, năm 1953, tại 
chiến khu Việt Bắc, Trung ương Hội Phụ nữ có 
tổ chức mời Bác Hồ tới thăm và nó chuyện. 
Trước đó, vì quá vui mừng nên chị en hô hào 
đôn đốc nhau quét dọn trong nhà, rgoài ngõ 
sạch sẽ tinh tươm, cổng chào thì kết l¿, cài hoa, 
còn treo cả dòng khẩu hiệu “Hồ Chí Minh muôn 
năm”. Chị em, a1 cũng chọn mặc bộ quần áo đẹp 
nhất. Đúng buổi Bác đến thì xếp thànÈ hai hàng 
từ cổng vào nhà theo kiểu “hàng rào danh dự”. 
Xong xuôi, tất cả đều hồi hộp chờ Bác. Chờ mãi, 
vẫn chưa thấy bóng Bác đâu? 

Bông, có tiếng gọi to: “Bác ở trong này 
rồi!”, Thế là cả hai “hàng rào danh dự” chạy vào, 
đã thấy Bác đang thăm vườn rau, xem giếng 
nước... 


Bước ra phía cổng, Bác ân cân: “Chào cấc cô 


94 


các cháu. Vào nhà thấy váng, Bác đoán ngay là 
tất cả đang ở ngoài này”. Khi vào trong hội 
trường, Bác hỏi ngay: “Các cô các cháu đón ai 
thế?”. Mọi người có mặt ngớ ra, chưa rõ ý phía 
sau câu Bác hỏi, nên thành thật trả lời: “Thưa 
Bác, chúng cháu đón Bác đấy ạ?”. Nghe xong, 
Bác cười: "À, ra thế. Bác, chứ có phải là vua, 
quan đâu mà phải sửa soạn, đưa đón cầu kỳ thế 
kia?". Nhưng rồi nghĩ thương các cháu mình, sợ 
các cháu mất vui, Bác nhanh ý “rể” sang hướng 
khác: “Sạch sẽ, gọn gàng thường xuyên, hay chỉ 
được mỗi một ngày hôm nay thôi đấy?”. Bấy 
giờ, chị em trong Hội Phụ nữ mới “hoàn hồn” để 
tiếp tục câu chuyện với vị Chủ tịch nước mà từ 
lâu họ hằng yêu kính: “Dạ, thưa Bác thường 
xuyên ạ?”. Bác cháu cùng cười vui vẻ... 

Tháng Pháp, miền Bác hưởng hoà bình chưa 
được bao lâu thì cả nước ta phải đương đầu với 
cuộc chiến tranh huỷ diệt của đế quốc Mỹ. Phụ 
nữ càng đóng vai trò quan trọng đảm đang việc 
nước việc nhà. Và họ, dù lập được chiến công ở 
đâu, lúc nào, to hay nhỏ... thì Bác Hồ đều biết, 
Bác đều gửi thư khen, tặng quà, tặng huy hiệu 


g5 


động viên. Xin nêu một vài ví dụ. Tháng 5 năm 
1968, phấn khởi trước những tin thắng lợi to lớn, 
đồn dập của quân và dân miền Nam gửi ra, có 
lần Người ngỏ ý muốn được đi thăm miền Nam 
trước ngày thắng lợi hoàn toàn. Ý nguyện đó 
chưa thành, bởi thế Bác càng chăm chú theo dõi. 
Trong tháng 3 năm đó, Bác làm bài thơ “Khen 
II cháu dân quân gái Thành Huế” chỉ với súng 
trường mà đánh thắng giặc: 

Dống dạc tay câm khẩu súng trường, 

Khôn ngoan đàn trận khắp trong phường. 

Bác khen các cháu dân quân gái, 

Đánh giặc Hoa Kỳ phải nát xương! 

Trước đó một thời gian, ngày 13-11-1967, 
Bác Hồ có thư gửi dân quân xã H. của tỉnh 
Thanh Hoá, đã có thành tích chiến đấu dũng cảm 
bắn rơi một máy bay phản lực Mỹ. Trong thư, có 
đoạn Bác tự hào: “Củng với thành tích to lớn 
chống Mỹ, cứu nước của phụ nữ nước ta, chiến 
công của các cháu càng làm rạng rỡ thêm truyền 
thống của phụ nữ Việt Nam dũng cam, đảm 
đang `. 


96 


Nho giáo ở Việt Nam trước Cách mạng nhìn 
chung còn rất xem thường vị trí, năng lực người 
phụ nữ ngoài xã hội và cả trong gia đình. “Nữ 
mh1i yếu kém việc này việc nọ là chuyện thường 
tinh”; “nữ nhí” thậm chí còn “nan hoá” nữa (phụ 
mữ khé bề giáo dục, cải hoá)... Bác Hồ tiếp thu 
không ít tình hoa truyền thống văn hóa ứng xử 
của Nho giáo. nhưng đối với phụ nữ, Người có 
giuan niệm hoàn toàn khác. Với các cháu gái nói 
riêng, với phụ nữ trong nước và thế giới nói 
chung, Người thương yêu, đề cao, trân trọng. Họ 
làm được điều gì tốt đẹp, ích nước lợi nhà dù nhỏ 
mấy thì Bác đều biết đến, nhiều trườag hợp Bác 
có lời động viên sát hợp, kịp thời. Ngược lại, ai 
làm điều gì xấu, gây phiền hà người khác, bôi 
đlanh phẩm giá phụ nữ, ảnh hưởng tới quốc gia 
đồng bào, tới cách mạng, thì Bác không chút 
ngần ngại góp ý, nhắc nhở thẳng thắn, “làm cho 
cái phần thiện trong con người nấy nở để đầy lùi 
phần ác”. Tại Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ 
[I, tháng 3 năm 1961, phát biểu trước đông đảo 
nữ giới, Bác yêu cầu: “Phụ nữ ta phải xoá bỏ cái 
tâm lý tự tỉ và y lại; phải có ý chí tự cường, tự 

97 


lập; phái nâng cao lên mấi trình độ chính trị, 
văn hoá, mỹ thuát`. 

Thường thì Bác dùng những lời lẽ mềm 
mỏng, ý vị, hóm hỉnh mà nhân hậu để giúp chị 
em cùng nhận thức ra vấn đề, cùng sửa chữa và 
tiến bộ, như câu chuyện mở đầu bài viết này. 
Tầm vóc trí tuệ, nhân cách của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh cao lớn, lồng lộng mà ai ai cũng vẫn cảm 
thấy ấm áp, thân gần, tin tưởng là vậy! 


98 


BÁC VỚI NGHỆ THUẬT LẤY KIỀU 


Để hiểu thêm Bác với nghệ thuật lấy Kiều, 
ta không thể không trở lại đôi chút với Truyện 
Kiều của thiên tài Nguyễn Du, trở lại hình thức 
sinh hoạt lẩy Kiều như là một hiện tượng của 
ngôn ngữ, của văn hoá truyền thống. 

Truyện Kiều, tác phẩm kết tình từ trong nội 
dung, tư tưởng, cấu trúc, thể thơ, ngôn ngữ, nhân 
vật cả hai dòng văn học tiêu biểu của một dân 
tộc: Dòng văn học dân gian và dòng văn học bác 
học. Nhiều câu thơ triết lý, những cách diễn đạt 
tính tế là rút ra từ 7r„zyên Kiều, một khi được sử 
dụng thường không phải giải thích gì thêm, công 
chúng vẫn hiểu, thích thú, nhớ mãi những ý 
tưởng gửi gắm trong đó. Với hầu hết tác phẩm 
văn học lớn trên thế giới, tình hình cũng tương 
tự. Nghệ - Tĩnh, quê hương Nguyễn Du, nơi nhà 
thơ từng có những khoảng thời gian đi về thăm 


jộ 


viếng, lánh nan, gắn bó bao kỷ niệm buồn vui 
thấm thía với đất nước, con người, tiếng nói, 
phong tục nơi đây. Nghệ - Tĩnh cũng là nơi - theo 
một số nhà nghiên cứu ước đoán - một phần 
Truyện Kiều được Nguyễn Du ấp ủ và viết ra. Vì 
thế, không phải ngẫu nhiên, có nhà thơ còn tìm 
thấy “Ngôn ngữ Nghệ - Tĩnh trong Truyện Kiều ” 
(Vương Trọng, Báo Văn Nghệ, số 18.1987). Có 
thể nói, ở Truyện Kiều, tính nhân dân, tính dân 
tộc đã được nâng lên thành những phẩm chất 
hiếm có xét trong phạm trù văn học Việt Nam 
thời kỳ phong kiến. Chính vì lẽ này, xưa nay giới 
trí thức yêu, hiểu Truyện Kiểu, tranh luận về 
Kiều... đã đành, mà nhân dân lao động nói 
chung, đặc biệt nhân dân Nghệ - Tĩnh cũng rất 
ham Kiều. Người Nghệ - Tĩnh thích ru Kiểu, nói 
Kiều, nhại Kiều. Chính họ sáng tạo ra Trò Kiều, 
và sáng tác bài hát dặm “Truyện Thuý Kiéu ” dài 
1.162 câu diễn lại Truyện Kiểu. Họ “vận” Kiều 
vào đời sống, vào sản xuất một cách phổ b:ến, rất 
có duyên, hóm, rất xứ Nghệ. Khá nhiều chuyện 
“trạng... Kiểu” còn lưu lại tới nay làm lbằng 
chứng. Cùng với những hình thức sinh hcạt văn 


100 


hoá phong phú khác xung quanh Truyện Kiểu, 
lầy Kiểu cũng đã hình thành và phát triển. 

Nếu nhìn nhận lấy Kiều vừa là hiện tượng 
của ngôn ngữ, vừa là một hình thức sinh hoạt văn 
hoá tinh thần dân tộc, ta sẽ thấy được điều thú vị. 
Ai là người đâu tiên lấy Kiểu? Thật khó biết 
chính xác, nhưng có phần chắc lấy Kiều ra đời 
và phổ biến không lâu sau khi lưu hành Truyện 
Kiều. Lầ một phương thức tu từ, khi lấy Kiều, 
người lấy sử dụng những thi liệu, những cấu trúc 
trong câu thơ 7zuyện Kiều để tạo nên một màu 
sắc Kiều, từ đó là màu sắc đân tộc Việt Nam 
trong biểu đạt. Điều này buộc người lấy Kiều, 
ngoài vốn sống, năng lực nhạy cảm còn phải am 
hiểu, phải thuộc lòng Truyện Kiều tới mức cần 
thiết. Ở Bác Hồ, những đòi hỏi này có thể nói 
luôn đổi dào. Bác là một thi nhân, là người đi 
nhiều, sống nhiều, từng trải. Bác cũng là người 
thuộc Kiều, hiểu Kiểu tới độ tinh tế (chẳng khác 
nào Bác từng thuộc và hiểu vốn văn hoá dân gian 
Việt Nam, trong đó có những “đặc sản” văn hóa 
dân gian Nghệ - Tĩnh). Thời gian Bác hoạt động 
ở nước ngoài cũng như khi đã về nước, trên 


101 


những nẻo đường kháng chiến, Người từng nhẹn 
nhóm niềm say mê Truyện Kiểu với nhiều đồng 
chí, chiến sĩ đó sao (xem T.Lan. Vừa đi đường 
vừa kể chuyện. Nhà xuất bản Sự thật. Hà Nội, 
1976, tr 12). Không riêng Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà hoạt động 
chính trị - xã hội trước hoặc đồng thời với Bác 
(như Nguyễn Khuyến, Tú Xương, Phan Văn TmỊ, 
Phan Bội Châu, Nguyễn Đức Cảnh...) đều sử 
dụng, khai thác nghệ thuật lấy Kiều. Trong đời 
sống, người ta làm việc đó ở những trường hợp 
không có tính chất trang nghiêm, chủ yếu để thoả 
mãn thích thú cá nhân, thú vui ngâm vịnh. Với 
Bác thì có khác. Vui miệng lấy một đôi câu Kiều 
cũng có, nhưng hơn ai hết, lầy Kiều trong nói và 
viết của Bác là một thao tác ngôn ngữ có ý thức 
TỐ TỆI. 

Một người may mắn được nhiều năm tháng 
sống và làm việc gần gũi với Bác là luật sư - Bộ 
trưởng Phan Anh (quê Hà Tĩnh). Luật sư kể lại 
rằng: Bác rất thích lầy Kiều, cũng như thói quen 
của nhiều người dân quê xứ Nghệ. Không ít lần, 
ông được Bác khuyến khích sử dụng thơ Kiều 


J0822 


trong các bài viết, bài nói, các cuộc vui thời 
kháng chiến. Ví dụ, ngày 19-5-1946, ngày sinh 
nhật Bác Hồ đầu tiên tại Thủ đô Hà Nội, luật sư 
lấy Kiểu tặng Bác như sau: 
Từ khi đá biết tuổi vàng, 
Môi dây môi buộc, ai giằng cho ra. 
Sao cho muôn dăm một nhà, 
Tương từ nhường ấy mới là tương tư. 

Mấy câu thơ lục bát lấy Kiều vừa nêu đâu 
chỉ nói chuyện riêng tư, mà chủ yếu phản ánh cái 
lo lắng lúc đó của Bác và của nhiều người về vấn 
đề thống nhất Bác - Nam đang bị thực dân Pháp, 
cùng đồng bọn tráo trở đe doa. 

Một dịp khác, năm 1953, tại Hội nghị kháng 
chiến hành chính bàn về thuế nông nghiệp, đến 
phần kết thúc, Bác yêu cầu các đại biểu ngâm 
thơ. Luật sư Phan Anh đã xin lấy mấy câu Kiều: 

Diệt thù giải phóng quê f4, 
Ấy là nghĩa nặng, ấy là tình sâu. 

Bác nghe xong, đọc tiếp luôn: 

Đành lòng chờ đó ít lâu, 
Có cháy, cũng một năm sau, vội gì? 


TS 


Dứt lời, Bác lấy cái áo vắt ở lưng ghế, ra về 
và còn đọc tiếp: “Nói rồi, xách áo ra ải... ”. Mọi 
người võ tay reo cười trong không khí phấn khởi 
tiễn Bác. Mấy câu thơ lấy Kiều của Bác hôm đó, 
chẳng khác nào một “*câu sấm”. Đúng một năm 
sau, năm 1954, quân ta toàn thắng ở Điện Biên 
Phủ, giải phóng một nửa đất nước, làm tiền đề 
cho sự nghiệp thống nhất đất nước sau này, vào 
mùa xuân năm 1975. 


Tháng 6-1957, sau 50 năm xa quê tìm 
đường cứu nước và giải phóng non sông, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh về thăm quê hương Nghệ An 
lần đầu. Nói chuyện với Hội nghị đại biểu nhân 
dân tỉnh nhà, tổ chức ngày 14 tháng 6 năm đó, 
Bác Hồ có 2 lần lấy Kiểu trong bài nói, đem lại 
hiệu quả bất ngờ: 

- "Hôm nay, ở đây có đại biểu các cụ phụ 
lão, công nhân, nông dân, bộ đội, trí thức; có đại 
biểu phụ nữ, thanh niên, anh em bộ đội phục 
viên, đồng bào miền Nam tập kết, thương binh 
bệnh binh, đồng bào dân tộc thiểu số, đại biểu 
tôn giáo, gia đình liệt sĩ và chiến sĩ, anh hùng và 
chiến sĩ thì đua, đại biểu các nhà công thương, 
104 


các cháu học sinh, nhỉ đồng. Chúng ta có thể nói 
rằng: 
Chúng ta đoàn kết một nhà, 

Ấy là nghĩa trọng, ấy là tình sâu.” 

- “Tôi là một người con tỉnh nhà đã hơn 50 
năm xa cách quê hương (Bác rời quê, theo cha 
vào Huế lần thứ 2 vào khoảng năm 1905-1906). 
Hôm nay, là lần đầu tiên trở lại về thăm tỉnh 
nhà. Có thể nói là: 

Quê hương nghĩa trọng tình cao, 

Năm mươi năm ây biết bao nhiêu tình!" 

Cả trong D¡ chúc của Người, được công bố 
năm 1969, đoạn nói về cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, Bác dự báo và nêu quyết tâm cho cả dân tộc: 
“Cuộc kháng chiến chống Mỹ có thể còn kéo 
dài. Đồng bào ta có thể phải hy sinh nhiều của, 
nhiều người. Dù sao, chúng ta phải quyết tâm 
đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn: 

Còn non còn HƯỚC CỒN HĐHỜI 
Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn 
MƯỜI ngày nay. ˆ 


105 


Khảo sát một số trường hợp cụ thể, a thấy: 
Bác lấy Kiều khi trò chuyên, đối thoại 4i quần 
chúng; Bác lấy Kiều trong thơ ca, ký sự hồi ký; 
Bác lấy Kiều cả trong văn hành chính, n nghị 
luận; Bác lầy Kiểu trong thư riêng, Bác ly Kiểu 
cả khi đón, đưa một vị nguyên thủ quốcz1a... 

Riêng trong thơ ca, Bác lấy Kiều nhều nhất 
ở thể loại thơ tuyên truyền, cổ động, liễn ca 
chính sách. Có nhà nghiên cứu cho biế: Trung 
bình cứ 4 bài, có một bài lấy Kiều. Có ›ài Bác 
lẩy tới 3 lần (xem Lê Kinh Khiên - “Bước đầu 
từn hiểu cách sử dụng phương thức tạ› Kiểu 
trong một số tác phẩm của Hồ Chủ tịnh. Tiểu 
luận in trong cuốn Học tập phong cách nôn ngữ 
Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhà xuất bản tự Thật. 
Hà Nội, 1980, tr.187). Nghệ thuật lẩy Kiều của 
Bác cũng rất linh hoạt, lắm vẻ. Trong thc, Bác ít 
sử dụng nguyên ven câu thơ 7r„yện Kiều Có lúc 
thay đổi chỉ một từ, lúc khác Bác giữ lại một 
nhóm từ để tạo ra câu thơ mới. Cũng có úc Bác 
viết một câu xét về hình thức và nội dung cơ bản 
giống câu thơ Kiều, nhưng ngẫm kỹ ta vìn thấy 
có sự chuyền đối, sáng tạo. Trong văn xtôi, câu 


106 


thơ lấy Kiều của Bác có khi được đặt ở đầu bài 
(tóm tắt nội dung, tỉnh thần câu chuyện sắp kể, 
thu hút đối tượng), có khi điểm xuyết vào giữa 
bài (Nối các ý, đoạn biểu lộ đánh giá, xúc cảm), 
cũng có khi dùng để kết thúc (nhấn mạnh ý 
chính vừa trình bày, nhắn gửi một điều øì). 
Đáng lưu ý là nhiều câu thơ trong 7?x„yên 
Kiều vốn là những câu thơ buồn, mang triết lý 
định mệnh tiêu cực của tư tưởng Nguyên Du, 
Bác Hồ dùng lại, khi thì để nguyên, khi cải biến 
chút ít và đặt vào những văn cảnh khác nhau đã 
làm cho ý nghĩa của chúng khác hẳn. Câu thơ 
không buồn, không tiêu cực tý nào, trái lại hết 
sức lạc quan, khẳng định và đôi khi còn thấp 
thoáng một chút dí dỗm quen thuộc của Bác nữa. 


Theo thống kê bước đầu của một số nhà 
nghiên cứu, có hơn 100 trường hợp Bác Hồ lầy 
Kiều trong các bài nói và viết của mình. Với 
những nét đặc trưng sáng tạo riêng, nghệ thuật 
lầy Kiều của Bác đã tạo cho không ít câu thơ 
Truyện Kiểu phát huy được hiệu quả chuyển tải 
những ý tưởng lớn lao, tuy hết sức thời sự, cần 
kíp nhưng dê có khả năng khô, khó vào quần 


107 


chúng, nhất là đối với quần chúng ít có tiều kiện 
học hành. Nên nhớ, việc Bác hay lấy Kiều hoàn 
toàn không phải Bác “sính Kiều”, lấy ác phẩm 
của thiên tài này nọ để “trộ” người khác, buộc 
người khác phải nghe theo. Chính Bác khi răn 
cán bộ bệnh nói dài dòng, rắc rối cũng ›ảo “chớ 
nói như cách giảng sách”. Lấy Kiều ở Bác thoạt 
nhìn tưởng thiên về hình thức, một phépchơi chữ 
bình thường, ai cũng có thể làm được; nhưng xét 
kỹ, nó luôn có nhiệm vu chở đến đối tượng một 
tư tưởng, một ý nghĩ, một tình cảm nào đó, cụ 
thể và thiết thực. Những biểu hiện đa dạng trong 
nghệ thuật lấy Kiều của Bác, trực tiệp hay gián 
tiếp, đều bị chi phối bởi quan điểm quần chúng 
trong viết và nói của Người. Ngay từ tháng 10 
năm 1947, soạn cuốn Sa đổi lối làm việc, khi 
đưa ra liều thuốc chống thói ba hoa, có đoạn Bác 
đã yêu cầu: “Ki viết khi nói phái luớn luôn làm 
thế nào cho ai cũng hiểu được. Làm sao cho 
quần chúng đêu hiểu, đều tin, đều qHyết tâm 
theo lời kêu gọi của mình. Bao giờ cíng phải tự 
hỏi: 1a viết cho ai xem? Nói cho di nghe?” 
Những luận điểm hàm súc này biểu hiện rõ tính 


108 


cách mạng, tính khoa học - hiện đại và đặc biệt, 
nó được quán triệt trong toàn bộ di sản tình thần 
Người để lại. Sẽ là một thiếu sót khi đi vào lý 
giải vấn đề đang tìm hiểu nếu chúng ta không đề 
cập tới ý thức và tài nghệ sử dụng các phương 
tiện ngôn ngữ dân tộc mà Bác Hồ đã dày công 
học hỏi, rèn luyện. 

Mỗi con người, ai cũng gắn bó với ngôn ngữ 
dân tộc mình từ trong máu thịt. Tính dân tộc ở 
lời nói, câu văn càng cao, càng sâu thì hiệu quả 
thực tế đối với người nghe, người đọc càng mạnh 
mẽ, thấm thía. Với Chủ tịch Hồ Chí Minh, tính 
dân tộc là điều kiện tiên quyết để cho tiếng nói, 
tư tưởng của mình đến thẳng lòng đối tượng. 
Chính vì thế, không riêng øì tiếng Việt, trong 
phạm vi có thể, ở thứ tiếng nào Bác cũng nắm 
được bản săc, tĩnh hoa của nó. Khi sử dụng tiếng 
me đẻ, Bác đã tìm thấy trong văn Kiều cách nói, 
lối diễn đạt phù hợp với Bác, phù hợp với từng 
bối cảnh lịch sử, tâm lý cụ thể con người Việt 
Nam. 

Tìm hiểu Bác Hồ với nghệ thuật lấy Kiều, có 
một điểm nữa đáng lưu ý: không chỉ mình Bác 


109 


lầy Kiều. Đề tiếp cận quần chúng, mà một trong 
những biện pháp là học cách lấy Kiều, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh còn khích lệ, “tiếp sức” cho đồng 
chí của mình sử dụng lấy Kiều khi cần thiết. Bởi 
vì từ thực tiễn cách mạng, Bác thừa biết không ít 
đồng chí làm công tác tuyên truyền, có cả cán bộ 
cấp cao, khi nói viết thì “khô khan, cứng nhắc, 
không hoạt bát, không thiết thực” mà lại cứ 
tưởng mình viết gì, nói gì người khác đều hiểu 
cả! 

Có thể có người nghĩ, Cụ Hồ lấy Kiều cốt để 
làm tuyên truyền, làm chính trị Đúng thế, 
nhưng ở Bác, con người đi tìm Chân Lý, cũng là 
con người đi tìm Cái Đẹp. Tôi nghĩ, lầy Kiều với 
Bác còn là một nhu cầu thẩm mỹ nội tại, là cái 
thú văn chương tao nhã nữa. Cũng như bao lần 
Bác sử dụng thanh công ca dao, tục ngữ dân tộc, 
đến với sinh hoạt lấy Kiều - một biểu hiện văn 
hoá vừa có tính bác học, vừa đậm màu sắc dân 
gian là một cách Bác tiếp cận với những đỉnh cao 
của văn hoá truyền thống Việt Nam. Người tiếp 
thêm sức sống cho nó, đồng thời, những dấu ấn 
của nền văn hoá này đã góp phần tạo nên văn 


I0 


phong của Người nét độc đáo, có ý nghĩa lâu 
bền. Tìm hiểu Bác với nghệ thuật lấy Kiều một 
cách công phu, toàn diện, từ nhiều góc độ khác 
nhau (văn học, văn hoá dân gian, ngôn ngữ học, 
nghệ thuật tuyên truyền, cổ động...) chắc chắn sẽ 
mang lại cho hôm nay không ít bài học bổ ích. 
Có thể, đó là tình cảm gắn bó, thuỷ chung của 
Bác với quê hương, với dân tộc và văn hoá dân 
tộc. Có thể, đó là tính mục đích, quan điểm quần 
chúng, khả năng sáng tạo và tiết kiệm trong 
ngôn ngữ của Người... Và sau hết, cũng là trên 
hết, để ta hiểu thêm, yêu quý thêm một Con 
Người - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh 
nhân văn hóa thế giới Hồ Chí Minh - sản phẩm 
kết tình của nhiều khu vực văn hoá lớn trên trái 
đất, trong đó truyền thống văn hoá nhân bản của 
Việt Nam nói chung, của xứ sở Hồng - Lam nói 
riêng, đóng vai trò chủ đạo, quyết định. 


III 


“RA ĐI, BÁC DẶN 
CÒN NON NƯỚC" 


Mỗi năm, cứ đến ngày sinh của mình, “hủ 
tịch Hồ Chí Minh thường không muốn nọi 
người đến chúc thọ. Thời gian còn khoẻ, Báchay 
từ chối, hoặc tìm đến một nơi nào đó. Clắng 
hạn, ngày 15 tháng 5 năm 1949, Bác đã từ :hối 
việc tổ chức trọng thể lễ sinh nhật của Người. 
Điều thú vị, là Bác đã từ chối bằng... thơ: 

KHÔNG ĐỀ 

Vì nước chưa nên nghĩ đến nhà, 
Năm mươi chín tuổi vẫn chưa già 
Chờ cho kháng chiên thành công lã, 
Bạn sẽ ăn mừng sinh nhật ta. 

Đến năm sau (1950), tuổi Bác tròn 60. Cuộc 
gặp gỡ được tiến hành trong rừng chiến khu Việt 
Bắc, thật tao nhã và ấm cúng. Hai soạn giả tuốn 


H2 


Thơ ca chiến khu của Chủ tịch Hồ Chí Minh (mn 
lần 3, năm 2001) dẫn lại lời nhà thơ Xuân Diệu 
kể về kỷ niệm sâu sắc này: “Đường mòn mờ đần 
như lềnh bềnh nổi lên, tôi qua những làm cây 
đâu da tối mít và trái từng chùm. Qua bãi rậm, 
đã tối hẳn, rồi chợt nghe tiếng gì văng vắng như 
máy nổ, tôi đi giữa và đứng trước một vầng ánh 
đèn điện... Tôi nhớ mãi buổi mừng thọ Bác Hồ 
sáu mươi tuổi trong gian phòng tre nứa. Các 
đồng chí Trung ương, Bộ trưởng, Thứ trưởng, các 
vị thường trực Quốc hội và nhiều đồng chí nữa. 
Ở giữa là Bác Hồ. Thật là một gia đình kháng 
Chiến! ”. 

Cho đến năm 1969, thời điểm Bộ Chính trị 
ra Nghị quyết tổ chức 4 ngày lễ lớn của năm sau: 
40 nàm thành lập Đảng - 100 năm sinh Lê Nnn - 
80 năm sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - 25 năm 
thành lập Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. 
Bác Hồ bấy giờ đã yếu nhiều. Trước đó một thời 
gian, Bộ Chính trị đã thống nhất việc để giữ gìn 
sức khoẻ của Bác, môi khi bàn bạc và quyết định 
những việc thật quan trọng, thì mời Bác chủ trì, 
nếu không thì Bộ Chính trị cứ bàn bạc rồi báo 


I5 


cáo, xin ý kiến Bác sau. Nghị quyết tổ cức <4 
ngày lễ nói trên, Bác không dự nên khi biê Bácc 
tó ra không tán thành toàn bộ. Người nói vi mà 
thật và thẳng: 

- Tôi chí đồng ý 3/4 Nghị quyết thôi! 

Rồi Bác phân tích cụ thể hơn, để mọi gười 
có mặt lúc đó cùng thông cảm: 

- KỶ niệm ngày sinh Lê Nm, ngày lập )ắng 
và lập Nước là đúng, nên làm rồi. Còn khôn nên 
(ổ chức kỷ niệm ngày sinh của tôi! Hiệnnay, 
giấy In sách vở cho các cháu còn thiếu, \ thế 
không nên in sách của tôi nhiều! 

Lịch sử nước ta, vào năm 1946, được cứng: 
kiến một sự kiện kỳ vĩ và cảm động: Nay © 
tháng 1 năm 1946, Tổng tuyển cử lần đầt tiêm 
tiến hành trên phạm vi cả nước. Mọi công dn tùi 
18 tuổi trở lên, không phân biệt nam nữ, lắng: 
cấp, tôn giáo đều có quyền đi bầu cử và ứn; cử.. 
Hơn 90% tổng số cử tri đã tới bỏ phiếu. Và :ông: 
dân Hồ Chí Minh đã trúng cử với số phiết cao 
nhất, là 98%. Trả lời các nhà báo, Bác bộc ›achi 
lòng mình, lão thực chăng khác một hiên triết 


114 


Phương Đông truyền thống: “Tôi tuyệt nhiên 
khóng ham muốn công danh, phú quý chút nào. 
Bây giờ phải gánh chức Chủ tịch là vì đồng bào 
uy thác thì tôi phải gắng làm, cũng như một 
người lính vâng mệnh lệnh quốc đân ra trước 
mặt trán. 

Bao giờ đồng bào cho tôi lu, thì tôi rất vui 
lòng. Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột 
bác, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc 
lập, dân ta được hoàn toàn tự đo, đồng bào ai 
cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. 

Riêng phần tôi thì làm một cái nhà nho nhỏ, 
nơi có non xanh nước biếc, để câu cá trồng rau, 
sớm chiêu làm bạn với các cụ già hái củi, em trể 
chăn trâu, Không dính líu gì với vòng danh lợi `”. 

Sự “ham muốn tột bậc” của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh trong bài trả lời các nhà báo năm 1946 ấy, 
được nhặc lại cô đọng hơn, với ý nghĩa rộng mở 
hơn trong phần cuối bản Đ¡ chúc, Bác viết xong 
lần đầu ngày 1Š tháng 5 năm 1965 và đến ngày 
I0 tháng 5 năm 1969 thì được xem lại, sửa chữa, 
bố sung lần chót: “Điểu mong muốn cuối cùng 


[IS 


của tôi là toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn 
đâu xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, 
thông nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và 
øóp phần xứng đáng vào sự nghiệp? cách mạng 
thế giới ”. 

Không ai muốn nghĩ rằng, chỉ một thời gian 
không lâu sau đó, Bác sẽ từ giã cõi đời “đi găp? 
cụ Các Mác, cụ Lê Nim và các vị cách mạng đàn 
anh khác ”. Và ngày 19 tháng 5 năm 1970, cả đất 
nước ta, cả loài người tiến bộ kỷ niệm 80 năm 
sinh của Người trong niềm tiếc thương vô hạn; 
một nhà thơ lớn đã nói dùm ta phần nào ở hai 
câu thơ: 

Ra đi, Bác dặn “Còn non nước... ” 

Nghĩa nặng lòng không dám khóc nhiều. 

(Tố Hữu - Bài thơ “Bác ơi!”) 


I16 


ĐI SƯU TÂM CA DAO VỀ BÁC 
(Thay lời cuối sách) 


Nếu hiểu “Ca đao cũng là thơ - một loại thơ 
riêng biệf”” (Xuân Diệu) thì bên cạnh bộ phận 
không nhỏ thơ của các nhà thơ chuyên nghiệp, 
cùng nhiều cây bút không chuyên viết về Bác Hồ 
suốt nhiều năm nay, còn có vô vàn bài thơ của 
nhân dân về Bác, tạo nên một hiện tượng đáng 
lưu ý trong lịch sử thơ ca Việt Nam. 

Bác Hồ của chúng ta bước vào thế giới ca 
dao, thế giới của văn hoá dân gian một cách tự 
nhiên, nhẹ nhõm. Nhưng điều đó không phải là 
ngẫu nhiên! “Không phải bát cứ nhân vật lịch sử 
nào cũng có thể gia nhập được vào thế giới 
Folklore - Giáo sư Vũ Ngọc Khánh viết - Muốn 
vào thế giới này, nhân vật phải thoả mãn một số 
điều kiện. Phải là con người có gắn bó hoặc 
những khía cạnh gắn bó nào đó với quần chúng 


117 


về những quyền lợi sinh tổn. Phái có “chuyện ” 
cùng là phải đáp ứng được nhụ câu mĩ cảm của 
nhân dân”. (Tạp chí Văn hoá dân gian. Số 4- 
1986). Con người và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh tất nhiên đã đáp ứng đây đủ những 
điều kiện trên. 

Ca dao về Bác Hồ chủ yếu được sáng tác sau 
Cách mạng (1945). Đó là ca dao mới, thuộc 
phạm trù văn hoá dân gian hiện đại. Từ tác giả 
đến phương thức sáng tác, lưu truyền; từ đề tài, 
chủ đề, nhân vật đến bối cảnh, không khí thời 
đại, ca dao mới đều có những điểm khác với ca 
đao truyền thống. Tuy nhiên, ca dao mới trong 
đó bao gồm cả ca dao về Bác, vẫn không dứt 
đoạn với ca đao truyền thống, cả phương diện 
nghệ thuật, thi liệu, đặc biệt là thái độ, tấm lòng 
- một tấm lòng thành kính của người dân lao 
động đối với các vĩ nhân xưa nay có công lớn 
cho đân cho nước, như Bà Trưng, Bà Triệu, Lý 
Thường Kiệt, Nguyên Trãi, Lê Lợi, Quang 
Trung, Phan Bội Châu... Hiện, chúng ta còn lưu 
giữ được khá nhiều tài liệu dân gian (truyền 
thuyết, truyện cổ tích, ca đao, vè lịch sử...) về họ. 


115 


Ca dao về Bác Hồ là cái “kho” chứa bao lời hay 
ý đẹp ngợi ca công lao, đức độ, tài trí của Người. 
Ỡ dâu và bất cứ lúc nào, ta cũng có thể được đọc, 
được nehe hát. Hâu như ai cũng thuộc ít nhất một 
vài câu, bài và lạ thay, lắm khi ta cảm thấy như 
chính ta sáng tác ra vậy, cho đù đó là nỗi niềm 
của một em bé Xa-Côn (Thái Lan) viết nhân 
ngày sinh nhật Bác. tâm sự của một cô gái giã 
sao nơi núi cao Việt Bác, tiếng hát văng lên từ 
một dòng sông xứ Nghệ thời kháng Pháp, hay nôi 
niềm đau đáu của người dân miễn Nam chờ 
mong ngày đất nước thống nhất để đón Bác Hồ 
vào thăm. Một điều thú vị là hầu như vốn phương 
ngữ, những địa danh, sản vật nổi tiếng và nếp tư 
duy tiêu biểu cho mỗi miền, mỗi vùng đất đều 0n 
đậm dấu ấn vào ca đao về Bác. Vì lẽ đó, ca dao 
ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là những bài 
hay, bên cạnh những đặc điểm thi pháp chung 
của ca dạo Việt Nam, còn có những màu sắc 
khác nhau, đề nhận biết. 


Ca đao về Bác hay và phong phú như vậy, tiếc 
thay đã bị bỏ rơi khá nhiều. Số người sáng tác ít 
dân, số chịu khó nhặt nhanh, ghi chép - ca những 


[I9 


cái do mình sáng tác - lại không thiểu. Một số 
cuốn như Ca đao lao động; Ca dao “hống Pháp; 
Ca dao chống Mỹ; Tục ngữ, ca dat dân ca Việt 
Nam, Ca đao Nam bộ... các soạn xià đều dành 
phần trang trọng giới thiệu ca dao về Bác. Thời 
gian kỷ niệm 90 năm sinh nhật Bác Hồ, nhà thơ 
Trần Hữu Thung cho ra mắt bạn đọceuốn Ca đao 
về Bác Hồ (NXB Nghệ - Tĩnh, 198 ). Cũng thời 
gian này, một đồng nghiệp của tôi wo giảng dạy 
tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhà gio Bùi Mạnh 
Nhị, sau nhiều đợt thầy trò đi sưu tín, đã cho ra 
cuốn Ca đao Nam bộ về Hồ Chủ tia. Được tỉnh 
giúp đỡ, khoa Ngữ văn Trường ĐHĐ® Vinh đã cử 
cán bộ và sinh viên tới một số điểm lên quan tới 
Bác trên địa bàn Nghệ - Tĩnh để góp thặt sáng tác 
dân gian về Bác. Năm 1990, Bác lồ tròn 100 
tuổi. Cả thế giới làm lễ kỷ niệm Bá. với tư cách 
một Danh nhân, một Nhà văn hoá lm. Trong số 
nhiều đầu sách xuất bản năm này, 31 chú ý tới 
cuốn C2 đao Bảo Định Giang (NX] Thành phố 
Hồ Chí Minh). Cuốn sách có tính clất tuyển tập 
bốn mươi năm ca dao của nhà thơ. †ong số hơn 
200 bài ca đao thì có tới 60 bài về Bá, được sáng 
tác từ 1046 lại nay. Bảo Định Giang:hính là tác 


120 


giả hai câu ca dao được xem là hay nhất của ca 
dao Nam bộ về Bác Hồ: 
Tháp Mười đẹp nhất bông sen, 
Nước Nam đẹp nhất có tên Cụ Hồ. 
(1946) 

Những thành quả và cố gắng kể trên, đặt 
trong hoàn cảnh hiện nay, thật đáng khích lệ, 
đáng ghi nhận. Tôi muốn dừng lại tí chút với một 
cuốn sách của nhà thơ Trần Hữu Thung. Ông 
quan niệm ca dao về Bác là một hiện tượng đặc 
biệt của ca dao nói riêng, của văn học dân tộc ta 
nói chung, đã góp vào một bản sắc độc đáo cùng 
với các bộ môn văn nghệ khác ca ngợi và ghi tạc 
công ơn Bác. Những năm lăn lộn chống Pháp rồi 
chống Mỹ, nhiều bài ca dao về Đác có hoặc 
khiôông có tên tác giả được ông ghi chép, lưu gửi 
cần trọng. Với Trần Hữu Thung, ca đao về Bác 
gán bó mấu thịt với từng kỷ niệm, hồi ức, với 
những năm tháng hào hùng, đẹp đế của cả nước 
cũng như của bản thân ông, từ phong trào chống 
nạn mù chữ hồi đầu Cách mạng mà ông là một 
giáo viên, phong trào tăng gia sản xuất, tiết kiệm 
đến phong trào tòng quân đưa tiên người thân ra 


lội 


mặt trận. Nhớ mãi một đêm trăng xuôi sông Lam 
đi công tác vào Bình - Trị - Thiên, Trản Hữu 
Thung được nghe tiếng hát cát lên từ chiếc 
thuyền vận tải: 

Thuyền ai xuôi chợ Vực 

Thuyền ai ngược Đô Lương 

Thuyền anh chở khách chở phường 

Thuyền em chỉ chở công lưng cho Cụ Hồ. 

Rồi sáng tác của cán bộ, chiến s1, công 
nhân, nông dân ứng khẩu đọc đường chiến dịch, 
viết vội trên các báo tường, báo tếp, báng súng, 
nơi nhà máy, cánh đồng, bãi tập.. Cứ thế, ca dao 
về Bác rộ lên trong từng bối cảnh cụ thể, sống 
động, lắm khi rất bất ngờ, khônz sao chép xuể! 
Mấy chục năm sau, môi lần đem đọc lại hoặc 
nhớ lại, Trần Hữu Thung vẫn còn ngạc nhiên: 
“Ca dao về Bác mà nay ta đọc được phân lớn là 
ứng khẩu và ghỉ nhanh. Ấy thế mà chân thật, hôn 
nhiên, bay bổng, thanh thoát vo cũng rất đúng 
đắn”. Ông cũng không khỏi nuối tiếc, tự trách 
mình khi ngồi viết những dòng só tính chất hồi 
ký này: “Ngày ấy, được nghe ti?ng hò (về Bác) 


|7 


giữa đoàn đán công trên đường ra mặt trận, tôi 
cũng có phần coi nhẹ. Mà nêu có gặp câu hay 
cũng làm sao mà ghỉ được trong đêm tốt đường 
nừng. Ngày ấy, được đọc trên báo tường của các 
đơn vì Vệ quốc khi hành quân ghé nghỉ, tôi cũng 
chưa có ý thức chép nhặt lây những cáu hay. Giờ 
đây... tôi cảm thấy bảng khuáng”. Số câu, bài 
còn chép lại được hoặc còn nhớ, Trần Hữu 
Thung tập hợp, biên soạn và cho ra cuốn Ca đao 
về Bác Hồ, với 224 đơn vị tác phẩm, cùng những 
trang ngẫm nghĩ của ông nhân đọc lại ca dao về 
Bác. viết rất xúc động, thấm thía! 

Tôi cứ thâm nghĩ, cứ thâm ao ước: Giá như 
môi địa phương, môi dân tộc, mỗi vùng đất đều 
sớm có ý thức tìm kiếm, phi chép, bảo lưu những 
sáng tác văn học đân gian nói chung, thể loại ca 
đao nói riêng về Bác Hồ, dù là lưu truyền bằng 
miệng hay trên các sách báo từ bây đến nay, thì 
khắp cả nước ta; sẽ thu được một lượng tài liệu lớn 
biết chừng nào; các nhà nghiên cứu, giảng dạy, 
các nhà làm sách sẽ gặp thuận lợi biết chừng nào. 
Đấy là cơ sở đáng tin cậy cho chúng ta có trong tay 
nay mai một Tuyển tập ca dao đầy đặn, về Người! 


I23 


124 


SÁCH THAM KHẢO 


Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh tuyển tập - 
2 tập (NXB Sư Thật, 1980) 

Hồ Chí Minh : Văn hoá nghệ thuật 
cũng là một mặt trận (NXB Văn học, 
1981) 
Hồ Chí Minh: Thơ Hồ Chí Minh (NXB 
Nghệ An, tái bản, 2003) 

Hồ Chí Minh: Bác Hồ với thiếu nhi 
(NXB Thanh Niên, 2002) 
Hồ Chí Minh: Danh ngôn Hồ Chí Minh 
(NXB Văn hoá - Thông tin, 2000) 
Nhiều tác giả: Bác Hồ với quê hương 
Nghệ - Tĩnh (NXB Nghệ - Tĩnh, 1990) 
Nhiều tác giả: Tư trưởng Hồ Chí Minh 
(NXB Chính trị Quốc gia, 2003) 


: Nhiều tác giả: Kể chuyện Bác Hồ - 3 
tập (NXB Giáo dục, tái bản, 2003) 

- Nhiều tác giả: Bác Hồ, con người và 
phong cách (NXB Lao Động, In lần 4, 
2001) 

: Khu đi tích Kim Liên: Quê hương 
trong lòng Bác (NXB Chính trị Quốc 
øịa, 1995) 

: Nhiều tác giả: Hồ Chí Minh sống mãi 
trong trái tìm nhân loại (Viện Hồ Chí 
Mình và NXB Lao Động, 2001) 

- Trần Đác Thọ: Thơ chữ Hán của Hồ 
Chủ tịch (NXB Đại học Quốc gia, 
2003) 

- Đô Đúc Hùng: Biên niên sử Việt Nam 
(NXB Thanh Niên, ¡n lần 2, 2001). 


HỌC TIẾNG NÓI CỦA LÊ NIN 


2) 


4 


l) 


12 


I26 


MỤC LỤC 


Người mở trang đầu cho ậề) Mỹ 
thuật Cách mạng nước ta 

Học tiếng .ð1! của Lê Ni 

TTẽm ban địch một bài tơ chữ 
Hán của Bác 

“Một nhành mai” hay “nột cây 
chi mai”? 

Bài thơ cuối mở đầu Tự œ 

“Đã sáng lại trời Thu thátg Tám” 
Tết Trung Thu đầu tiên ca một 
nước Độc lập 

“Tết này mới thật Tết dânta!” 
Chủ tịch Hồ Chí Minh vó báo chí 
chống tiêu cực 

“Các nhà văn hoá Việt Nan hãy 
chú ý đặc biệt đến Nhi đéếIg” 
Thế nào là Đời sống mớ trong 
một gia đình? 


“Phụ nữ phải tham gia chíh quyền 


nhiều hơn nữa và thiết trực hơn 


nữa 


lÚ 


42 


45 


40 


Bác Hồ nghe... thơ về Bác 

Câu chuyện của tình người 

Điện Biên Phụ trong tầm nhìn của Bác 

Bài báo nêu gương một liệt sĩ của 

xứ Nghệ 

Các cháu mồ côi trong tình thương 

Bác Hồ 

““Tôi nói thật, có mất lòng không?” 

Bác Hồ nói chuyện với cán bộ phụ 

trách thiếu nhi 

“Đảng ta là Đạo đức, là Văn minh” 
Làm Chủ tịch nước không phải 
làm vua 


“AI giúp mình một chút cũng không 


được quên ơn” 

Đón Bác và được Bác đón 

Bác với nghệ thuật lẩy Kiều 

"Ra ởi, Bác dặn: Còn non nước ` 

Đi sưu tầm ca dao về Bác 
(Thay lời cuối sách) 


bỏ 


L: 


lớn 


BÁC HỒ 
NHŨNG 

CÂU CHUYỆN 
CÁM ĐỘNG 


